1 


BẤT TỊNH QUÁN TỤNG 

Pháp sư Tỉnh Am 
Ngưòi dịch: Giói Nghiêm 

Phật vì những chúng sanh tham dục mà nói bất tịnh quán, quán một 
thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể vượt ái hà và siêu khố hải. Tôi rảnh rỗi 
đọc “Đại Trí Độ Luận”, rồi nhân đó lấy ý, diễn thành kệ, để tự nhắc mình, 
đồng thời nhắc nhở thế gian, kệ rằng: 

Tử tưởng: Ân ái rồi cũng chết, thân này có bền lâu? Thay ai khóc vô 
ích, ai khéo hiêu tư lường? 

Trướng tưởng: Vừa đang độ thanh xuân, bỗng thành thân sình trướng; 
tuối niên thiếu trước mắt, dung mạo lại thế nào? 

Thanh ứ tưởng: Tướng trắng đỏ rõ ràng, thân xanh vàng ứ nát; xin anh 
mở mắt coi, đó chang phải người khác. 

Hoại tưởng: Da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện ra; nếu nhìn cho 
thấu đáo, chỗ nào đáng luyến lưu? 

Huyết đồ tưởng: không còn mỹ miều nữa, toàn máu mủ tanh hôi; muốn 
tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần phôi phai. 

Nùng lạn tưởng: Thối rữa thật khó nhìn, tanh hôi không thể ngửi; đâu 
ngờ nơi mủ chảy, là chồ từng bôi son. 

Đạm tưởng: dê chó ăn thịt người, người từng ăn dê chó; không biết 
người và thú, ai thối lại ai thơm? 

Tán tưởng: Hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi đường; quán kỹ tướng 
xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu? 

Cốt tưởng: vốn bộ xương trắng xoá, mà từng dối người ta; ngày xưa 
xem là giả, ngày nay thấy chân thường. 

Thiêu tưởng: Thế lửa nóng hừng hực, xương tàn chốc hoá không; nhìn 
xem trong khói lửa, có khởi tham tâm không? 

Kệ trên hơi sơ lược, chưa quán kỹ, làm thêm luật ngũ ngôn, cho rộng 

hơn. 

Tử tưởng: ái luyến rồi cũng biệt, thê lương không nỡ nhìn; thức vừa ra 
khỏi thế, thân đã mặc áo quan; lửa đêm sưởi nhà trống, gió thu lạnh màu tang; 
khuyên ai gặp ngày ấy, hãy quán tưởng thân tàn. 

Trướng tưởng: Phong đại thối bên trong, chốc lát đã sình trướng; thân 
như bịch nước đầy, bụng tợ dưa bứt dây; nước bứa ra ghê tởm, rồi ruồi nhặng 
bu đầy; từng vì da mỏng dối, hối hận sai năm xưa. 

Thanh ứ tưởng: Nắng gió thổi nướng lâu, xanh vàng rất đáng thương; 
da khô đầu tiên háp, xương mục nửa phần trên; tai mũi khuyết lỗ hống, gân 
cốt đứt hên hồi; người đá tuy không nói, nhìn đây cũng hỡi ôi. 


2 


Hoại tưởng: Da thịt vừa vữa ra, hình chất liền lở loét; nứt nẻ nhiều 
đường nứt, giòi bọ rúc ngốn ngang; dây khô quấn tóc rối, rêu ấm vụn áo quần; 
gửi lời người xinh đẹp, thôi bôi vẽ túi dơ. 

Huyết đồ tưởng: Một mảng máu vô tình, ngàn năm người không dậy; 
đầm đìa bết tử thi, bừa bộn dơ đất cát; Chớ hỏi tướng xấu đẹp, ai hay thân gái 
trai; thương thay đôi mắt thịt, lầm nhận giả làm chân. 

Nùng lạn tưởng: Da mỏng dán giấy rách, thịt thối bỏ canh thiu; máu 
huyết từ trong chảy, mồi nhặng bên ngoài tranh; ăn lòng heo dễ ói, nước rửa 
chó khó trong; nếu không cực ghê tởm, làm sao đoạn vọng tình? 

Đạm tưởng: Thi hài bị thú ăn, nham nhở xương trắng hếu; không no 
bụng chim đói, không hết chó thèm thuồng; năm xưa yêu mình quá, ngày nay 
chẳng ai thương; không bằng thịt heo chó, còn bán được nhiều tiền. 

Tán tưởng: Tứ chi bỗng chia lìa, đâu còn thân nguyên vẹn; đâu chỉ vẻ 
đẹp mất, mà tên tuổi cũng không; thọ yếu nhìn cỏ thu, mập ốm hỏi gió chiều; 
xin ai mở to mắt, suy ngẫm kỹ việc này. 

Cốt tưởng: Da thịt đã tiêu trừ, chỉ còn xương trắng hếu; mưa khiến cho 
ẩm mốc, nước ngập đất in xương; bao trùng kiến kéo đến, thâu tàng vắng 
cháu con; nét phong lưu đâu mất, hồn vất vưởng lang thang. 

Thiêu tưởng: Lửa dữ táp hài cốt, chốc đã bùng lên cao; đỏ bay đầu 
ngọn lửa, đen tới đỉnh tối cao; vọng niệm đồng tro hết, chân tâm tợ mặt trời; 
muốn siêu đường sanh tử, quán này phải tinh chuyên. 

Tứ Niệm Xứ Tụng 

Lúc Phật sắp vào Niết-bàn, căn dặn các Tỳ-kheo, hãy nương vào Tứ 
Niệm Xứ, như Phật không khác. Nay nhằm vào thời mạt pháp, người giữ 
chánh niệm ít ỏi, nhìn lại pháp môn này, không mấy ai tu học. Đâu chỉ không 
tư duy về nghĩa lý của kinh, mà ngay cả tên kinh còn chưa biết, thật là đáng 
bùi ngùi! Tôi ở núi nhân rảnh rỗi, đọc phấm Di Giáo của kinh Niết-bàn, nhân 
đó rút ý nghĩa, viết thành thi kệ, đe cho người ca vịnh, chánh niệm tăng 
trưởng, vọng niệm tiêu trừ, răn nhắc mình hằng ngày, đồng thời không quên 
di giáo. 

Quán thân bất tịnh: 

He khởi điên đảo tưởng, liền có huyễn duyên thân; máu mủ thường hỗn 
hợp, tanh hôi mãi hiện bày; giấy dán da vào thịt, dây quấn cốt với gân; lông 
mọc đầy rậm rạp, trùng sanh khắp nơi thân; nội tạng toàn xú uế, trang sức chỉ 
áo khăn; tứ đại vốn không thật, các căn chang lẽ chân; nói năng tiếng tự vang, 
hít thở khí tự hoàn; miễn cưỡng gọi nam nữ, hư danh lập anh tôi; trăm năm 
ba thước đất, vạn cố một nấm mồ; quý tiện đều sanh tử, hiền ngu thảy ưu sầu; 
uông sanh rôi uông tử, ai biêt bôn lai nhân. 

Quán thọ thị khổ: 

Các khố từ đâu khởi, biết chắc từ Thọ sanh; thuận nghịch vừa lãnh nạp, 
lấy bỏ hen tung hoành; còn có thạnh và suy, thì còn vinh và nhục; oán từ thân 


3 


mà khởi, buồn do vui mà sanh; nhà Vưong, Tạ còn đâu, nước Tào, Lưu đã đổ; 
vui buồn mấy giấc mộng, thắng bại một ván cờ; sự với tâm trái nghịch, bần 
với bệnh tìm nhau; tiền thần hô không tới, nghèo quỷ đuổi không đi; lật đật 
rồi vô ích, uất ức khắp bất bình; không cầu ti như quý, tri túc thiếu thành dư; 
ngộ được chân không lý, vui buồn chỗ nào sanh? 

Quán tâm vô thường: 

Vọng tâm không chỗ mắc, thế tướng rốt là sao? lập loè đèn trong gió, 
lao xao sóng nước trên; một nhà sáu căn khác, sáu thức anh em nhiều; lộn 
xộn chạy theo cảnh, dồn dập mỗi khác nhau; xanh vàng mắt thay đối, động 
tĩ nh tai đối thay; thúi thom mũi phân biệt, mặn lạt lưỡi khen chê; nóng lạnh 
thân khó dễ, đẹp xấu ý khen chê; cảnh diệt tâm tạm ổn, tình vong trí lẻ loi; lật 
đổ hang ngũ dục, dập nát 0 sáu căn; giặc cướp vua chuyến hoá, chim bay 
khỏi võng la; khi nào ngộ thường trụ, các vọng thảy tiêu ma. 

Quán pháp vô ngã: 

Các pháp duyên sanh ra, vốn không có tự ngã; nhân duyên có sanh diệt, 
nghĩ suy hen kém hơn; muốn được trở thành mất, cầu nhàn gặp bận hơn; sợ 
lạnh đông không dứt, khố nóng hạ miên trường; nghèo mong giàu có sướng, 
già bám tuối tráng niên; đâu ai ghét thuận lợi, nào ai thích nguy vong; tự tại 
mới là chủ, đối thay đâu phải thường; lìa căn niệm nào khởi, không thức cảnh 
hoàn vong; trong ngoài không gì cả, ở giữa cũng trống trơn; sáu cửa không 
tịch tĩnh, căn nhà lộ rõ ràng; chỉ cần trần lao hết, lộ rõ đại giác vương. 

Tượng Tán 

Tiên sinh Chu An Sĩ ở Côn Sơn, trước tác rất nhiều loại sách, Nhĩ Đán 
đọc những sách ấy, thu được lợi ích rất nhiều. Quá khứ đức Thế Tôn vì nửa 
bài kệ (các hành vô thường, là pháp sanh diệt. . .), mà còn xả thân cúng dường. 
Nay ơn của tiên sinh, Nhĩ Đán tôi không biết lấy gì để báo đáp. Uông Tử, 
Thạch Tâm lấy vẽ tượng làm đề, ngoài vui mừng chiêm lễ, còn cung kính 
làm kệ tứ ngôn nhị thập vận khen ngợi tượng của tiên sinh. Thật sự thì khen 
ngợi không the hết, hay khen ngợi cũng thừa, ý tôi chỉ muốn phố biến cho 
mọi người biết về việc trước tác rất nhiều sách của ngài, cái chính là đế kết 
duyên vãng sanh Tịnh độ, nghĩ tiên sinh ở trong đài sen, chắc cũng mĩm cười. 
Một ngày sau ngày sóc vọng mùa đông năm Canh Tý niên hiệu Đạo Quang, 
Trương Nhĩ Đán. 

Chỉ có đại cư sĩ, sanh vào thời Khang Hy. Biện tài vô ngại, nói pháp rất 
hay. Cư sĩ có khả năng viết lách, nói năng, nhanh như sấm sét. Sách vở Phật, 
Lão, Nho cư sĩ đều thông suốt. Khí như mây cuộn, từ như sóng nhồi. Là sứ 
giả Như Lai, làm đại đạo sư. Thương cho mạt pháp, chúng sanh ngu si. Neu 
chẳng phải Bồ-tát, ai có tiếng rống như sư tử (chỉ đức Phật)? Chết sanh Tây 
Phương, tôi sanh đâu trễ. Viết sách vạn lời, xien minh nguồn ấy. Xưa nghe 
luận thuyết, nay thấy dung nhan. Gậy nón về Tây, gió đùa râu trắng. Tôi coi 
mình là đệ tử không được truyền thừa, cúi đầu lễ bái, cảm động chảy nước 


4 


mắt, danh đức của ngài thật bằng với Phật. Tất cả đồng đạo, đều vạn phần 
kính ngưỡng ngài; trước mắt tuy là hình tượng, nhưng trong đó lại có đại 
nhân duyên. Ngài có nguyện lực lớn, người đời không thế trắc lượng được. 
Mắt nhìn di tượng, trước mắt vọt ra hoa sen. Ai biết đảnh lễ, ngài sẽ dùng sức 
từ bi tiếp dẫn họ. Vô lượng chúng sanh, được qua biến khố, vãng sanh Tây 
phương Tịnh độ. 

Cởi bỏ phàm trần, sớm về Tịnh độ, tiết tháo cao vời, đến nay còn mãi. 
Trước tác đường đường, ngang với kinh Phật, ái hộ chúng sanh, với tâm tha 
thiết. Thân ở trần thế, tâm sớm xuất ly, nguyện lực hoang thâm, không lìa 
chúng sanh. Nay tuy về tây, nhưng tượng vẫn còn, gương mặt tươi tắn, tự tại 
như sống. (Chu Triệu Canh) 

Tánh tịnh minh diệu, người người đều đủ, tinh tấn tu hành, ắt sẽ giác 
ngộ. Nhất trần bất nhiễm, tại thế xuất thế, kính ngưỡng cư sĩ, tôn túc Lộc 
Thành. Phát đại bi tâm, tạo vô lượng phước, trước tiếp Long Thư, sau dẫn 
Xích Mộc. Đài vàng sừng sững, một mình trên cao, nguyện khắp đại thiên, 
thoát ly ô trược, khi thiện quả tròn, đồng sanh Cực Lạc. (Khâu Hồng Nghiệp) 

Biên ái ngày một sâu, sóng khô ngày một lớn, thương thay cho thê 
nhân, đời ác trược khó đối. An Sĩ ở Lộc Thành, phát đại Bồ-đề nguyện, soạn 
bốn cuốn sách lớn, mỗi chữ đều nhắc nhở. Thí như trong phòng tối, ánh đèn 
và điện chớp. Lại như rơi núi cao, được vớt bởi lụa trắng. Tự độ cùng độ 
người, bi mẫn từ tâm hiện. Một mai thiện quả thành, đài vàng xuống đón 
rước. Hậu sanh mất chuấn mực, sùng mộ hoài vô ích. Giỏi thay ngài An Sĩ, 
hậu duệ hỏi tìm khắp. Vui mừng được di tượng, khéo tay vẽ giống in. Tôi 
sanh ra quá trễ, không thấy tướng mạo người. Học đạo có thành tâm, đọc 
sách như thấy mặt. Huống hồ thấy hình này, đảnh lễ sanh lưu luyến. Tái bái 
không lên tiếng, nguyện mượn thuyền phương tiện, tiếp dẫn người thế gian, 
cùng lên bất thoái chuyển. (Chu Triệu Tiêu) 

Đọc hoài sách An Sĩ, tái bái tượng tiên sinh. Lời nhân lợi càng rộng, 
đạo mạo thấy nghiêm trang. Nhiều đời hành Bồ-tát, một hiện cư sĩ thân. Vào 
ra trong nho Phật, rốt ráo về Tây phương. Đáng thương người thế gian, lang 
thang khố sanh tử. Di thư khắp nhân gian, vang như tiếng trống trời. Hận tôi 
sanh quá muộn, không the hầu cận bên. Bốn mươi năm hành đạo, đệ tử 
ngưỡng cao sơn. Kính đốt một nén hương, kiền thành lễ hoa tạng. Ta-bà 
nguyền trở lại, độ chúng sanh vô lượng. (Khâu Tôn cấm) 

Cư sĩ là tiên sinh ở quê tôi, cao sơn ở chỗ dừng lại của sự kính ngưỡng. 
Quê tôi văn bút đẹp nẹọc phong, cận đại danh nhân liên tiếp khởi. Trang Cừ 
lý học được chân truyền, Bá Lô kế thừa mỗi cụ thể. Văn chương độc số Quy 
Chân Xuyên, khảo chứng Đình Lâm quán kinh sử. Cư sĩ càng thông cảnh 
(giới) Phật nho, thấu rõ sanh tử. Soạn hai loại sách giới Dâm, Sát, vào đầu 
vừa hét động lỗ tai. Trước độ chúng sanh khỏi bờ mê, sau dẫn con đường quy 
trực chỉ. Một lòng niệm Phật hướng Lạc bang, mười ngàn ức cõi như bên 


5 


cạnh. Trong hồ thất bảo nở hoa sen, cười bảo người nhà Phật đã đến. Tôi sinh 
trễ đến 60 năm, hận không được thấy Như Lai sứ. Cứu cánh tôn sùng không 
gì khác, nhân duyên xuất thế là ở đây. Cư sĩ tự gọi là Hoài Tây, còn Hoài của 
tôi là cư sĩ. (Phương Bộ Doanh) 

Hiện thân cư sĩ, thí pháp cho người, sau Long Thư, chỉ có Chu An Sĩ. 
Long Thư khuyên tu Tịnh độ, giáo hoá sơ cơ, niệm hên tục, vào sâu Phật trí. 
An Sĩ trực chỉ, ba căn (thượng căn trung căn hạ căn) đều vẹn, nhân duyên thí 
dụ, đều ở bên trong. Uông Tử thâm tâm, thêu tượng cúng dường, đế cho 
người đời, mỗi mỗi kính tín. (Chu Hiếu Cai) 

Thiện tri thức, đại Bồ-tát. Mũ khăn Nho, nói Phật pháp. Gìn giới luật, 
giới dâm sát. Tam thừa giáo, ý sâu rộng. Mang thân tâm, phụng trần sát. 
Hoang trì danh, xiến Tịnh độ. Thương Lỗ Dương, mặt trời thụt. Đọc sách 
ngài, như thấy mặt. Bái tượng ngài, đạo khí ắp. Trước Long Thư, sau Xích 
Mộc. Ngài ở giữa, đảnh ba chân. Tượng pháp suy, các ngài cứu. Dứt tà thuyết, 
chấn đồi phong. Tôi sau ngài, cả trăm năm. Chiêm di tượng, vuốt di thư. Tâm 
bi hỷ, mắt ràn rụa. Ngài hoài tây, tôi cũng thế. Nguyện gia bị, ngài cánh sen. 
(Thích Tổ Quán) 

Cuộc đời cư sĩ Chu An Sĩ 

Chu Mộng Nhan, còn gọi Tư Nhân, tự An Sĩ, nho sinh Côn Sơn. Bác 
thông kinh tạng, tin sâu pháp môn Tịnh độ, tự hiệu Hoài Tây cư sĩ. Chúng 
sanh tạo vô lượng tội, nhất là hai nghiệp dâm sát, vì đó viết hai cuốn giới sát 
giới dâm. Cuốn giới sát đặt tên “Vạn Thiện Tiên Tư”, lời lẽ khẩn thiết. Tự 
bảo mỗi khi đi qua tất cả miếu thần, đều chú nguyện rằng: “Mong chư tôn 
thần, phát tâm xuất thế, không nhận rượu thịt, một lòng thường niệm A-di-đà 
Phật, cầu sanh Tịnh độ. Tư Nhân từ nay (24 tuổi) cho đến mạng chung, nếu 
có giết một con vật nhỏ, cho đến quyến thuộc trong nhà, nếu có một người 
giết trùng kiến, mong tôn thần cải chánh, trừng phạt, nối sấm đánh nát sách 
tôi trước tác. Tư Nhân từ nay (24 tuối) cho đến mạng chung, xuống nước 
thấy cá, ngưỡng mặt thấy chim, không nghĩ đến cứu độ, mà ngược lại nghĩ 
đến sát hại, thì cũng sẽ bị phạt giống như thệ này. Tư Nhân từ nay (24 tuổi) 
cho đến mạng chung, nếu trong mộng, thấy người sát sanh, mà không the chí 
tâm xưng danh hiệu Phật, phát tâm cứu độ, mà ngược lại còn vui theo, thì 
cũng sẽ bị phạt giống như thệ này”. Cuốn giới dâm đặt tên “Dục Hải Hồi 
Cuồng”, khuyên người dâm dục, trước quán thai ngục, rõ đủ các khổ, đó là 
phương tiện dứt dâm đầu tiên; kế đến quán thân này, là 0 vi trùng, ăn tuỷ não 
người, đó là phương tiện bất tịnh ban đầu; kế nữa quán nam nữ, máu mủ mũi 
giải, những chất bất tịnh, giống như hầm xí, đó là phương tiện đối trị dứt dâm; 
kế nữa quán tưởng người chết nằm ngữa, băng lạnh thấu xương, nước vàng 
chảy ra, thúi không chịu nổi, khắp thân thể đầy giòi bọ chui rúc, da thịt vữa ra, 
gân cốt lòi ra, thân ta, rốt cuộc cũng thế; kế nữa quán niệm tướng sanh, tướng 
diệt và tướng bất sanh bất diệt mà kinh “Pháp Hoa” nói, đó là phương tiện 


6 


đoạn dâm tận gốc; kế nữa quán tự thân, trong hoa sen ở ao thất bảo, nước 
Cực Lạc, hoa sen nở ra, thấy Phật A-di-đà, ngồi hoa sen báu, đủ các thuỵ 
tướng trang nghiêm, cũng thấy tự thân, lễ bái cúng dường Phật, quán như thế 
xong, phát nguyện vãng sanh thế giới Cực lạc, vĩnh viễn ra khỏi lưới dâm, đó 
là phương tiện giải thoát rốt ráo. Lại viết “Âm Trắc Văn Quảng Nghĩa” 3 
quyển, “Tây Quy Trực Chỉ” 4 quyển. Tháng giêng năm thứ 4 niên hiệu Càn 
Long, từ biệt mọi người, nói sẽ về Tây Phương, người nhà xin tắm nước 
thơm, đưa tay ngăn bảo: “Ta tắm nước thơm lâu rồi!” Rồi cười nhẹ mà đi, 
hương lạ thom khăp cả phòng, thọ 84 tuôi. 

Tây phương có 1 loại thù thắng: 

Hoá sanh trong hoa sen - khác với sanh trong bào thai 

Tướng hảo đoan nghiêm - khác với thân thịt xấu xí 

Trải vàng làm đất - khác với đất cát dơ uế (dơ sạch khác nhau trời vực) 

Ản uống áo quần tự nhiên - khác với đói lạnh 

Cung điện tuỳ ý - khác với xây dựng vất vả 

Phi hành tự tại - khác với túi da nhiều bệnh (khố vui khác nhau trời 

vực) 

Thiện hữu ái kinh - khác với oan gia hội tụ 
Thọ mạng vô lượng - khác với thoắt sanh thoắt tử 
vĩnh viễn không còn thoái chuyến - khác với nghiệp duyên chướng đạo 
(khó dễ như trời với đất) 

Thọ ký thành Phật - khác với hên tiếp sanh vào tam đồ. 

Tây Quy Trực Chỉ 
quyển 1 

Hoài Tây Cư Sĩ Chu Mộng Nhan An Sĩ Dân Vựng Tập 
Cương Yeu của Tịnh độ 

Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi đời, đó là vì 
thương tưởng chúng sanh, luân hồi trong lục đạo, ra rồi lại vào, chịu khố vô 
lượng. Do đó trong mười phương cõi Phật, chỉ ra thế giới Tây Phương Cực 
Lạc, đế mọi người biết chồ hướng về. Lại trao cho pháp môn cực kỳ giản dị, 
chỉ cần niệm Phật, liền được vãng sanh, quả là chiếc thuyền đại từ trong biến 
sanh tử. An Sĩ tôi phước báo sâu dày, may mắn gặp được pháp môn này, 
không dám phụ ân đức của Phật, nên mang đại tiêu bôn Di-đà yêu chỉ, trích 
lục đại yếu, khiến người đọc vừa đọc liền hiểu, gọi là “Tịnh độ cương yếu”. 
A-nan khải thỉnh 

Đại bổn “A-di-đà Kinh” nói: “Một ngày nọ, đức Thích-ca Như Lai, 
dung nhan bỗng khác thường, A-nan bạch: Bạch đức Như Lai, nhan sắc Như 
Lai hôm nay bỗng khác, chắc đức Như Lai sắp nói thắng pháp? Phật khen: 
Ông hỏi hay lắm! lời ông hỏi phước hơn cúng dường Thanh-văn, Duyên-giác 
bốn châu thiên hạ, và bố thí chư thiên nhân dân, cho đến các loài bò bay cựa 
động. Dù cúng dường muôn kiếp, cũng không bằng. Vì sao? Vì chư thiên, đế 


7 


vương, nhân dân, cho đến các loài bò bay cựa động, đều nhờ ông hỏi mà 
được đạo giải thoát. 

Lời bàn: Theo đây thì biết, pháp môn Tịnh độ, không chỉ là pháp môn 
dành cho con người, mà cho cả chư thiên chư tiên. Chớ có coi thường. 

Phật Độ Song Tiêu 

Tiểu bổn “A-di-đà Ki nh” nói: Lúc ấy Phật bảo với trưởng lão Xá-lợi- 
phất. Từ đây đi về phía tây qua 100.000 ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, 
cõi ấy có Phật tên A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy vì 
sao gọi là Cực-lạc? Bởi chúng sanh ở trên cõi Phật ấy, không có các khố nạn, 
chỉ thọ hưởng an vui, nên gọi là Cực-lạc. 

Pháp Tạng Nhân Địa 

Đại Bổn Kinh nói: Vô lượng vô số kiếp về trước, có Phật Thế Tự Tại 
Vương ra đời, hoá độ chúng sanh. Lúc bấy giờ có đại quốc vương, nghe Phật 
thuyết pháp, liền giác ngộ, từ bỏ vương vị, theo Phật xuất gia, hiệu Pháp 
Tạng Tỳ-kheo, tức nay chính là Phật A-di-đà. Pháp Tạng Tỳ-kheo phát 48 đại 
nguyện trước Thế Tự Tại Vương Phật, vì cứu độ chúng sanh, tinh tấn tu hành, 
nhập Bồ-tát địa. Trong thì tu huệ, ngoài thì tu phước. Đối với tất cả thế gian, 
không gì không biết, không gì không thấy. Lại thác sanh trong tất cả chúng 
sanh, đế giáo hoá. Cho nên trên từ thiên đế, dưới đến côn trùng, không loài 
nào là không khiến họ sanh về Cực Lạc. 

Nguyện Xong Thành Phật 

Đại bốn kinh nói: Phật A-di-đà, trải qua đại a-tăng-kỳ kiếp, hành Bồ-tát 
hạnh, không từ các khố, thường ban áo quần, ăn uống, âm nhạc, cho đến các 
vật dụng cần thiết tối thượng cho chúng sanh, khiến họ hoan hỷ. Phát tâm vô 
thượng Bồ-đề, mới được thành tựu 48 lời nguyện trước, mà thành Phật. Do 
đó vô lượng chúng sanh trong mười phương, một niệm quy y, liền sanh nước 
ấy. 

Bốn mươi tám nguyện: 

Nguyên thử nhất : khi tôi thành Phật, thì trong nước tôi không có địa 
ngục, ngạ quỷ, cầm thú, thậm chí không có côn trùng nhỏ nhít, không được 
như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai : khi tôi thành Phật, thì trong nước tôi không có phụ nữ, 
chư thiên các cõi nước, thậm chí côn trùng nhỏ nhít sanh ở nước tôi, đều sanh 
ra từ hoa sen trong ao thất bảo, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba : khi tôi thành Phật, thì trong nước tôi khi ai nghĩ đến ăn 
uống, hàng trăm món ngon được đựng trong chén ngọc hiện ngay trước mắt. 
Ăn xong chén bát tự biến mất, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử tư : khi tôi thành Phật, thì người trong nước tôi, nghĩ đến áo 
quần liền hiện trên thân, không phải cắt may giặt nhuộm, không được như thế 
tôi không thành Phật. 


8 


Nguyên thử năm : khi tôi thành Phật, thì trong nước tôi từ mặt đất cho 
đến hư không, nhà cửa, lầu các, dòng sông, cây cối, đều được làm bằng vô 
lượng châu báu, trăm ngàn thứ hương thom, kỳ diệu thù thắng không đâu hơn, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử sáu : khi tôi thành Phật, thì người trong nước tôi, chỉ 
thương yêu nhau không đố kỵ nhau, không được như thế tôi không thành 
Phật. 

Nguyên thử bảy : khi tôi thành Phật, thì người trong nước tôi, hoàn toàn 
không có tâm dâm dật, sân hận, ngu si, không được như thế tôi không thành 
Phật. 

Nguyên thứ tám : khi tôi thành Phật, thì người trong nước tôi chỉ một 
lòng tốt, ai muốn nói gì người kia đã biết, không được như thế tôi không 
thành Phật. 

Nguyên thử chín : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi, 
không nghe đến cái tên bất thiện, huống hồ là thật có, không được như thế tôi 
không thành Phật. 

Nguyên thử mười : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi, biết 
thân như huyễn không tâm tham trước, không được như thế tôi không thành 
Phật. 

Nguyên thử mười môt : khi tôi thành Phật, trong nước tôi tuy có người, 
trời khác nhau, nhưng hình dung đều một màu sắc vàng, mặt mày đoan chánh 
đẹp đẽ, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử mười hai : khi tôi thành Phật, cho dù vô số chư thiên của vô 
số thế giới trong mười phương, cho đến các loại côn trùng nhỏ nhít, đều được 
làm người, đều làm Thanh-văn, Duyên-giác, đều toạ thiền nhất tâm, muốn 
tính đếm tuổi thọ những người trong cõi nước tôi, mấy thiên ức vạn kiếp 
không ai đếm được, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử mười ba : khi tôi thành Phật, cho dù vô số chư thiên của vô 
số thế giới trong mười phương, cho đến các loại côn trùng nhỏ nhít, đều được 
làm người, đều làm Thanh-văn, Duyên-giác, đều toạ thiền nhất tâm, muốn 
tính đếm số người trong cõi nước tôi, mấy ngàn ức vạn không ai đếm được, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử mười bốn : khi tôi thành Phật, thì người trong nước tôi tuổi 
thọ là vô số kiếp, không ai có khả năng tính đếm, không được như thế tôi 
không thành Phật. 

Nguyên thử mười lăm : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi, 
đều được niềm vui của một vị Tỳ-khưu A-la-hán, không được như thế tôi 
không thành Phật. 

Nguyên thử mười sáu : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi ở 
vào ngôi vị chánh tín, ha điên đảo tưởng viễn ly phân biệt, các căn tịch tĩnh 
Niết-bàn, không được như thế tôi không thành Phật. 


9 


Nguyên thử mười bảy : khi tôi thành Phật, nói kinh hành đạo gấp mười 
chư Phật, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử mười tám : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi 
đều thấy được kiếp trước của mình, biết hết việc của trăm ngàn ức na-do-tha 
kiếp, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử mười chín : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi, 
hết thảy đều được thiên nhãn, thấy trăm ngàn ức na-do-tha thế giới, không 
được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước tôi, 
tất cả đều được thiên nhĩ, nghe hết tiếng thuyết pháp của trăm ngàn ức na-do- 
tha chư Phật, đồng thời thọ trì trọn vẹn, không được như thế tôi không thành 
Phật. 

Nguyên thử hai mươi mốt : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước 
tôi được tha tâm trí, biết tâm niệm của chúng sanh trăm ngàn ức na-do-tha thế 
giới, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi hai : khi tôi thành Phật, thì người trong cõi nước 
tôi đều được thần túc, chỉ trong một niệm, đi khắp trăm ngàn ức na-do-tha thế 
giới, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi ba : khi tôi thành Phật danh hiệu tôi vang khắp vô 
số thế giới trong mười phương, hết thảy chư Phật trong vô số thế giới đều 
khen công đức và quốc độ tôi là thù thắng hơn hết, trời người cho đến côn 
trùng nhỏ nhít, khi nghe danh hiệu tôi mà sanh lòng vui mừng, hoan hỉ, tất cả 
sau khi chết đều được sanh lên nước tôi, không được như thế tôi không thành 
Phật. 

Nguyên thử hai mươi bốn : khi tôi thành Phật, thì ánh sáng trên đỉnh 
đầu tôi tuyệt diệu hơn cả ánh sáng mặt trăng mặt trời trăm ngàn ức vạn lần, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi lăm : khi tôi thành Phật, thì ánh sáng chiếu vào vô 
lượng chỗ u tối, tất cả đều được sáng rỡ, trời người cho đến côn trùng nhỏ 
nhít, thấy ánh sáng tôi, tất cả đều sanh từ tâm, đời sau sanh vào nước tôi, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi sáư : khi tôi thành Phật, trời người trong vô số thế 
giới trong mười phương, cho đến côn trùng nhỏ nhít, nhờ ánh sáng tôi chiếu 
vào thân chúng, nên thân tâm từ hoà hơn cả trời người, không được như thế 
tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi bảy : khi tôi thành Phật, thì trời người trong vô 
lượng vô số thế giới trong mười phương, ai phát tâm bồ-đề, thọ trì trai giới, 
hành sáu pháp Ba-la-mật 1 (pãramitã), tu các công đức, chí tâm phát nguyện 
muốn sanh nước tôi, khi mạng sắp chung tôi cùng đại chúng, hiện ra trước 


1 Sáu ba-la-mật: bố thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, nhẫn nhục ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, thiền định ba-la-mật, trí 
huệ ba-la-mật. 


10 


mặt người ấy tiếp dẫn vãng sanh, người ấy đắc quả vị Bồ-tát bất thối chuyển, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi tám : khi tôi thành Phật, thì trời người trong vô 
lượng vô số thế giới trong mười phương, nghe danh hiệu tôi, đốt đèn thắp 
hương rải hoa, cúng dường trai tăng xây dựng chùa tháp, trai giới thanh tịnh 
làm nhiều việc lành, một lòng ghi nhớ đến tôi, tuy chỉ một ngày đêm, cũng 
được sanh vào nước tôi, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử hai mươi chín : khi tôi thành Phật, thì trời người trong vô 
lượng vô số thế giới trong mười phương, một lòng tin vui muốn sanh nước 
tôi, chỉ cần niệm mười danh hiệu liền được vãng sanh, không được như thế 
tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi : khi tôi thành Phật, thì trời người trong vô lượng 
vô số thế giới trong mười phương, cho đến côn trùng nhỏ nhít, đời trước tạo 
nghiệp, nghe danh hiệu tôi liền sám hối làm lành, thọ trì kinh giới nguyện 
sanh nước tôi, sau khi chết không bị đoạ trong ba đường ác, sanh thẳng lên 
nước tôi, không một ước muốn nào không được toại ý, không được như thế 
tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi mốt : khi tôi thành Phật, thì trời người trong vô 
lượng vô số thế giới trong mười phương, nghe danh hiệu tôi, đảnh lễ năm vóc 
sát đất, tin vui tu hạnh Bồ-tát, trời người không ai không hết sức thành kính, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi hai : khi tôi thành Phật, thì hết thảy người nữ trong 
vô lượng vô số thế giới trong mười phương, nghe danh hiệu tôi, tin ưa, phát 
tâm bồ-đề chán ghét thân nữ, sau khi mạng chung không còn trở lại làm thân 
nữ, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi ba : khi tôi thành Phật, thì bất cứ chúng sanh nào 
sanh lên nước tôi, một đời được bố xứ làm Phật, chỉ trừ những ai nguyện 
sanh cõi khác, giáo hoá chúng sanh tu Bồ-tát hạnh, cúng dường chư Phật tự 
tại vãng sanh, tôi dùng sức oai thần, làm cho người ấy giáo hoá tất cả chúng 
sanh đều phát tín tâm, tu hạnh bồ-đề, hạnh Phố Hiền, hạnh tịch diệt, hạnh 
tịnh phạm, hạnh tối thắng và tất cả các hạnh lành, không được như thế tôi 
không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi bốn : khi tôi thành Phật, thì những người trong 
nước tôi muốn sanh nước khác, đều được như nguyện không phải rơi trở lại 
trong ba đường ác, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi lăm : khi tôi thành Phật, thì chư Bồ-tát trong nước 
lấy hương hoa phướn lọng chân châu anh lạc... đến vô lượng thế giới khác 
cúng dường chư Phật, trong khoảnh khắc một bữa ăn là đi cùng khắp, không 
được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi sáư : khi tôi thành Phật, chư Bồ-tát trong nước 
muốn ngàn vạn đồ vật đế cúng dường vô lượng chư Phật trong mười phương, 


11 


thì ngàn vạn đồ vật hiện đủ trước mặt, trong ngày hôm đó chưa đến giờ ngọ 
đã về đến nước, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi bảy : khi tôi thành Phật, chư Bồ-tát trong nước thọ 
trì kinh pháp, phúng tụng tuyên thuyết, chắc chắn được trí tuệ biện tài, không 
được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi tám : khi tôi thành Phật, chư Bồ-tát trong nước có 
khả năng diễn thuyết tất cả pháp, trí tuệ biện tài của họ không thể hạn lượng, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử ba mươi chín : khi tôi thành Phật, thì chư Bồ-tát trong nước 
được sức kim cang na-la-diên, thân họ đều màu hoàng kim sắc tía, đủ 32 
tướng tốt 80 vẻ đẹp, thuyết kinh hành đạo không khác chư Phật, không được 
như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi : khi tôi thành Phật, sự thanh tịnh trong nước tôi 
chiếu thấy vô lượng thế giới trong mười phương, Bồ-tát muốn thấy tất cả cõi 
Phật nghiêm tịnh trong cây bảo thọ, liền hiện ra ngay như cầm gương soi mặt, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi mốt : khi tôi thành Phật, thì những Bồ-tát trong 
nước tuy ít công đức cũng thấy biết được cây đạo tràng cao 4000 do-tuần của 
tôi, không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi hai : khi tôi thành Phật, trời người và vạn vật 
trong nước, đều phát ra ánh sáng đặc biệt, vi diệu vô lượng không thể tán 
thán, chúng sanh được thiên nhãn nhiều không thế tính đếm, không được như 
thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi ba : khi tôi thành Phật, thì những người trong 
nước tôi tuỳ theo chí nguyện, muốn nghe pháp gì tức liền được nghe, không 
được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi bổn : khi tôi thành Phật, thì chư Bồ-tát Thanh- 
văn trong nước đều trí tuệ thành thần, trên đảnh đều có ánh sáng phát ra âm 
thanh, nói kinh hành đạo không khác chư Phật, không được như thế tôi không 
thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi lăm : khi tôi thành Phật, thì chúng sanh ở các thế 
giới khác, nghe danh hiệu tôi quy y, tinh tấn, đều được Tam-muội thanh tịnh 
giải thoát, trong Tam-muội ấy trong tích tắc khởi ý, cúng dường chư Phật 
không the nghĩ bàn, nhưng không mất định ý, không được như thế tôi không 
thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi sáư : khi tôi thành Phật, thì chúng sanh ở các thế 
giới khác, nghe danh hiệu tôi quy y, tinh tấn, đều được Tam-muội Phố đang, 
cho đến thành Phật, thường thấy vô lượng không thể nghĩ bàn tất cả chư Phật, 
không được như thế tôi không thành Phật. 


12 


Nguyên thử bốn mươi bảy : khi tôi thành Phật, thì chúng sanh ở các thế 
giới khác, nghe danh hiệu tôi quy y, tinh tiến, liền được quả bất thối chuyến, 
không được như thế tôi không thành Phật. 

Nguyên thử bốn mươi tám : khi tôi thành Phật, thì chúng sanh ở các thế 
giới khác, nghe danh hiệu tôi quy y, tinh tiến, liền được tuần tự tam pháp 
nhẫn, không còn thoái chuyến trong Phật pháp, không được như thế tôi 
không thành Phật. 

Phật bảo: Lúc ấy Tỳ-kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện này xong, đại 
địa chấn động, trời mưa hoa báu, trên không trung có lời khen rằng: Pháp 
Tạng Tỳ-kheo nhất định thành Phật. 

Đắc Như Lai danh 

Tiểu bổn kinh nói: Xá-lợi-phất, ông có biết vì sao đức Phật ấy có tên là 
A-di-đà không? Xá-lợi-phất, ánh sáng vô lượng của đức Phật ấy, chiếu khắp 
các quốc độ trong mười phương mà không bị trở ngại, nên có tên là A-di-đà. 
Xá-lợi-phất, thọ mạng của đức Phật ấy và nhân dân trên cõi Cực-lạc là vô 
lượng vô biên vô số kiếp không thể tính đếm, nên có tên là A-di-đà. 

Đường Vũ Bảo Trì 

Đại bốn kinh nói: Phật A-di-đà, giảng đường tinh xá, đều bằng thất bảo. 
Lại dùng thất bảo đe tạo các lan can của lầu các, hơn chỗ ở của Thiên Đe 
Thích của Lục Dục Thiên của thế giới này trăm ngàn vạn lần. Ngoài ra cung 
điện của Bồ-tát, Thanh-văn, cũng lại như thế. Trời người ở đó, áo quần ăn 
uống, nhạc trời vi diệu, tuỳ ý hiện ra. Cung điện lầu các, tuỳ theo hình sắc mà 
cao thấp lớn nhỏ, được làm bằng một hai loại châu báu, cho đến vô lượng 
châu báu, đều hoá hiện mà thành. Song, các cung điện ấy, có cái theo ý lớn 
nhỏ cao thấp, lơ lửng trong không; có cái không thế theo ý lớn nhỏ, nằm trên 
mặt đất, là do đời trước khi tu đạo, đức có dày mỏng. Chỉ có áo quần ăn uống, 
là như nhau. Trong ngoài cung điện, lại có suối nước chảy và hồ tự nhiên. 
Suối hồ nào được làm bằng một hai loại châu báu, thì cát dưới hồ cũng được 
làm bằng một hai loại châu báu; Như hồ bằng vàng, thì cát bằng bạc; hồ bằng 
thuỷ tinh, thì cát bằng lưu li. Neu hồ nào được làm bằng ba bốn loại châu báu, 
cho đến bảy loại châu báu, thì cát dưới đáy hồ cũng như thế. Trong hồ đều có 
nước tám công đức, thanh tịnh hương khiết, vị như cam lộ. Trong hồ lại có 
trăm loài hoa lạ, mỗi cành ngàn đoá hoa; ánh sáng màu sắc đã khác, mà 
hương thom cũng khác, thơm nức, không thế diễn tả. 

Thiên Nhạc Vũ Hoa 

Tiếu bốn kinh nói: Nước Phật ấy thường trối nhạc trời, vàng làm đất, 
ngày đêm sáu thời mưa hoa trời mạn-đà-la. Mọi người trên thế giới Cực-lạc 
thường vào buổi sáng, mỗi người mang một cái làn, nhặt đầy những hoa đẹp, 
đi cúng dường hàng chục vạn ức Phật trong mười phương, đến giờ ăn cơm, 
tất cả đều về lại nước của mình, ăn cơm xong rồi đi ki nh hành. 

Trì Ngạn Hoa Thọ 


13 


Đại bổn kinh nói: Bờ các hồ báu, có vô số cây chiên-đàn, hoa quả cát 
tường, hương thơm bay khắp. Lại có hoa sen đủ màu, che kín mặt nước. Lại 
có hàng cây bảy báu, những hàng cây nào được làm bằng một loại châu báu, 
thì cành lá hoa quả của chúng cũng đều bằng một loại châu báu... Như vậy 
như nhau, cành cành chuấn nhau, hoa hoa thuận nhau, quả quả giống nhau, 
cho đến đầy khắp thế giới, không thể nhìn hết. 

Thọ Võng Tuyên Âm 

Tiếu bốn kinh nói: Nước Phật ấy mỗi khi gió nhẹ thối qua các hàng cây 
báu và lưới báu, liền phát ra những âm thanh vi diệu, giống như trăm ngàn 
loại nhạc cụ đồng nối lên một lần. Bất cứ ai nghe âm thanh ấy cũng đều sanh 
tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng một cách tự nhiên. 

Đức Thuỷ Hương Hoa 

Đại bốn kinh nói: Sa nh lên nước Cực Lạc, nếu vào tắm trong ao thất 
bảo, ý muốn nước không ngập chân, nước hen không ngập chân; muốn đến 
ngang gối, ngang lưng, ngang cổ, nước cũng đến ngang gối, ngang lưng, 
ngang cổ. Điều hoà ấm lạnh, không có ý muốn nào là không được đáp ứng. 
Khi tắm xong, mỗi người đều ngồi trong hoa sen, tự nhiên gió nhẹ thối vào 
các hàng cây, các hàng cây phát ra tiêng nhạc; thôi vào bảo hoa, bảo hoa phát 
ra các mùi hương lạ, phảng phất quanh chư Bồ-tát, Thanh-văn. Sáng sủa đẹp 
đẽ hết tầm nhìn, hoa hương không đâu sánh. Thậm chí hoa tàn rụng xuống, 
gió hen thổi đi. Đại chúng ai muốn nghe pháp, nghe âm nhạc, thích ngửi 
hương hoa, đều được như ý. 

Điểu Tuyên Kệ Tụng 

Tiểu bốn kinh nói: Nước ấy thường có đủ các loài chim đủ màu kỳ lạ 
như: hạc trắng, chim khống tước, chim anh vũ, chim xá-lợi, chim ca-lăng- 
tần-già, chim hai đầu. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời phát ra những âm 
thanh hoà nhã; những âm thanh ấy xiến dương các pháp ngũ căn, ngũ lực, 
thất bồ-đề-phần, bát thánh đạo phần. Các chúng sanh trên cõi Cực-lạc khi 
nghe âm thanh ấy rồi, tất cả đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Xá-lợi- 
phất! Thầy chớ bảo rằng những loài chim ấy là do tội báo mà sanh ra, vì sao? 
Vì nước Cực-lạc không có ba đường ác. Xá-lợi-phất, nước Cực-lạc ngay cả 
cái “tên” ba đường ác còn không có, huống hồ là ba đường ác làm sao có 
được. Các loài chim ấy, đều do Phật A-di-đà vì muốn tiếng pháp vang khắp 
mà hoá hiện ra. 

Cảnh Tượng Thù Thắng 

Đại bốn kinh nói: Chư thượng thiện nhân trong cõi Phật A-di-đà, thọ 
mạng đều vô số kiếp, đều thấy xa nghe khắp. Diện mạo đoan chánh đẹp đẽ, 
trí tuệ. Mồi ý niệm, đều là đạo đức; nói năng, đều là chánh sự. Ái kính lẫn 
nhau, không có đố kỵ. Chư thượng thiện nhân trên đó đều biết đời trước của 
mình, tuy trải qua vạn kiếp, nhưng đều thông tỏ các kiếp một cách rõ ràng. 
Lại biết tất cả những việc trong ba đời của mười phương thế giới, lại biết tất 


14 


cả tâm niệm của chúng sanh trong vô số thế giới, lại biết những chúng sanh 
ấy kiếp nào được sanh làm người, được vãng sanh thế giới Cực Lạc. 

Đồ Ản Uống Tự Nhiên 

Đại bôn kinh nói: Trong cõi Phật A-di-đà, chúng sanh sanh lên trên đó, 
khi giờ ăn đến, ai muốn chén vàng, có chén vàng; ai muốn chén thuỷ tinh, có 
chén thuỷ tinh, cho đến ai muốn chén châu minh nguyệt, chén châu ma ni, 
đều được như ý, hiện ra trước mặt. Trong bát đầy thức ăn trăm vị, nhiều cũng 
không dư, ít cũng không thiếu. Ăn xong, chén bát tự nhiên biến mất, không 
phải rửa dọn. Có khi thấy sắc nghe hương, tự nhiên no đủ. Sự sung sướng ở 
cõi ấy, chỉ sau Niết-bàn. 

Tuỳ Nghi Tu Tập 

Đại bốn kinh nói: Nhân dân ở nước ấy, có người giảng kinh dưới đất, 
có người tụng kinh dưới đất, có người nghe kinh, tư đạo, toạ thiền dưới đất. 
Cũng có người giảng kinh trên không, có người tụng kinh trên không, có 
người nghe kinh, tư đạo, toạ thiền trên không. Do đó những người chưa đắc 
Tu-đà-hoàn, nhờ đây đắc Tu-đà-hoàn; những người chưa đắc Tư-đà-hàm, 
nhờ đây đắc Tư-đà-hàm; cho đến những người chưa đắc A-la-hán, và bất thối 
chuyển Bồ-tát, nhờ đây mà đắc A-la-hán, và bất thối chuyển Bồ-tát. 

Ảm Dung Tướng Mạo 

Phật hỏi A-nan: Neu một người ăn mày, đứng cạnh một đế vương, thì 
hình tướng dung nghi có giống nhau không? A-nan trả lời: Người ăn mày ốm 
o xấu xí, làm sao sánh với đế vương được. Phật nói: Đe vương tuy quý, 
nhưng so sánh với Chuyến Luân Thánh Vương, thì cũng như người ăn mày 
vậy. Chuyển Luân Thánh Vương, chỉ làm vua của bốn châu thiên hạ, so với 
Đao Lợi Thiên Vương, thua trăm ngàn vạn lần; Đao Lợi Thiên Vương so với 
Đệ Lục Thiên Vương, thua trăm ngàn vạn lần; Đệ Lục Thiên Vương so với 
chư Bồ-tát, Thanh-văn, chư thượng thiện nhân, thua trăm ngàn vạn lần. 

Tác Quán Kiến Phật 

“Thập Lục Quán Kinh” ghi hoàng hậu Vi-đề-hi vợ vua Tần-bà-sa-la, vì 
con trai là A-xà-thế giết cha chiếm ngôi, không muốn sống ở thế giới Ta-bà 
xấu ác này nữa, cầu sanh cõi Phật thanh tịnh ở phương Tây. Phật dạy tu pháp 
Thập Lục Quán. Đen quán thứ 7, liền thấy hồ báu lưu li của Tây phương hiện 
ra, thấy Phật A-di-đà tướng hảo quang minh, đứng trong hư không, Quan Âm 
hầu bên trái, Thế Chí hầu bên phải. Thế Tôn bèn thọ ký cho Vi-đề-hi và 500 
thị nữ, đều được vãng sanh Tịnh độ. Đây là dùng pháp quán tưởng để vãng 
sanh. Nhưng Phật bảo Vi-đề-hi: Ngươi là phàm phu, tâm tưởng yếu hệt, Như 
Lai có phương tiện khác dạy ngươi, vẫn được vãng sanh. Cho nên đại sư Liên 
Trì nói: Pháp quán thâm huyền, nên niệm Phật dễ hơn. 

Xưng Danh Kiến Phật 

Thế Tôn nói Đại “A-di-đà Kinh”, nói đủ các thứ trang nghiêm của thế 
giới Cực Lạc. Bảo A-nan rằng: “Ngươi đứng dậy chỉnh tề y áo, chắp tay cung 


15 


kính, hướng về phía Tây đảnh lễ Phật A-di-đà”. A-nan y giáo phụng hành, 
bạch Phật rằng: “Mong thấy Phật A-di-đà, và thế giới Cực Lạc, cùng đại 
chúng Bồ-tát Thanh-văn”. Nói như vậy xong, Phật A-di-đà, liền phóng đại 
quang minh, chiếu khắp các thế giới. Lúc ấy, A-nan thấy Phật A-di-đà, dung 
mạo sừng sững, như núi hoàng kim. Bốn chúng lúc đó, cũng đều thấy Phật, 
và thấy tất cả sự trang nghiêm của quốc độ. Lúc bấy giờ người mù được thấy, 
người điếc được nghe, người câm biết nói, người què biết đi, địa ngục ngạ 
quỷ đều được an lạc, nhạc khí của cõi trời, không đánh mà vang. 

Trì Danh Vãng Sanh 

“Kinh A-di-đà” nói: Này Xá-lợi-phất, thiện nam tín nữ nào nghe nói về 
Phật A-di-đà liền niệm danh hiệu từ một ngày, hai ngày. . . cho đến bảy ngày, 
nhất tâm bất loạn, thì người ấy khi mạng chung, được Phật A-di-đà và chư 
Bồ-tát hiện ra trước mặt. Người ấy khi chết tâm không điên đảo, hen được 
vãng sanh về nước Cực-lạc của Phật A-di-đà. Này Xá-lợi-phất, vì thấy lợi ích 
ấy nên ta mới nói lời này. Neu có người nào khi nghe lời ấy, nên phát nguyện 
vãng sanh về nước Cực-lạc. 

Lời bàn: đoạn này là yếu chỉ của kinh, trọng nơi chấp trì danh hiệu, 
nhất tâm bất loạn. 

Vãng Sanh Không Phải Là Chuyện Dễ 

Phật bảo Xá-lợi-phất: Không thể có chút ít thiện căn phước đức nhân 
duyên mà được sanh lên nước ấy. 

Lời bàn: Trên nói: Ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện. Cho nên “tin” 
việc chính yếu của nhập môn. Nếu không tin, thì không thể niệm Phật; không 
thê niệm Phật, chính là không có thiện căn, không có phước đức, không có 
nhân duyên. Pháp môn cam lộ như vậy, mà mình lại vô phân, chăng phải là 
đáng tiếc lắm sao? Tôi thường tụng kinh đến đây, bất giác rùng mình, sởn tóc 
gáy, có lúc khóc như mưa. Rồi lại nhanh chóng tự an ủi rằng: Chỉ lo không 
muốn vãng sanh mà thôi, nếu tin thật có A-di-đà Phật, chính là thiện căn của 
ta; nếu phát được tâm Bồ-đề, chính là phước đức của ta; nếu niệm được danh 
hiệu Phật, chính là nhân duyên của ta, có lý nào không vãng sanh? Kinh Pháp 
Hoa nói: “Tâm sanh đại hoan hỷ, tự biết sẽ thành Phật”. 

Dặn Dò Cuối Cùng 

Này Xá-lợi-phất, nếu những ai đó đã phát nguyện, đang phát nguyện và 
sẽ phát nguyện muốn sanh lên nước của Phật A-di-đà, thì những người ấy 
đều được vô thượng chánh đang chánh giác không còn thối chuyến, hoặc là 
đã sanh, hoặc là đang sanh, hoặc là sẽ sanh nơi nước Phật ấy. Cho nên Xá- 
lợi-phất, các ngươi hãy nên tin lời ta nói, và lời chư Phật nói. 

Lời bàn: Người ta ở trong ba cõi, như ở trong thành bị bao vây. Gấp 
tìm đường ra, mới có the thoát. Rồi may mắn mở được một lối, có thể về 
thang quê cũ, cơ duyên đâu the đế lỡ? Pháp môn Tịnh độ, chính là con đường 
ra khỏi thành bị bao vây, về thang quê cũ. Đức Thích-ca, đại từ đại bi, thương 


16 


xót những người bị vây, ắt sẽ bị hại, cho nên mở ra con đường thẳng tắt này, 
gọi người ra nhanh. Đoạn kinh này, là lời dặn dò cuối cùng, không chỉ dạy 
người tin chắc vào lời của chính Như Lai, mà còn tin vào lời của mười 
phương chư Phật, tâm bi quả là thâm thiết! Chúng ta thân mang ân lớn, 
không cách gì báo đáp, chỉ có như lời dạy mà tu hành, lập hoang thệ nguyện, 
cầu sanh Tịnh độ mà thôi. 

Pháp Môn Tu Trì 

Mỗi sáng: Thay nước thắp hương, chắp tay hướng về phía tây (nếu có 
tượng Phật, thì hướng về tượng), chí tâm phụng vì tứ ân tam hữu pháp giới 
chúng sanh, đảnh lễ. 

Nam mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật (3 lạy) 

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật (1 lạy) 

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp (1 

lạy) 

Nam mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh 
Tăng (1 lạy) 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dan Đạo 
Sư A-di-đà Phật (1 lạy) 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) 

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ-tát (1 lạy) 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (1 lạy) 

Bồ-tát Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ (1 lạy), phiền não vô tận thệ nguyện 
đoạn (1 lạy), pháp môn vô lượng thệ nguyện học (1 lạy), Phật đạo vô thượng 
thệ nguyện thành (1 lạy). Lạy xong, tụng kinh A-di-đà, trì tụng hay trì chú 
hằng ngày, ít nhiều cũng được, chỉ cần chí tâm trì tụng. Tụng xong, hồi 
hướng Tây Phương. Tạm dừng, tức nhất tâm niệm Phật. 

Niệm Phật Khởi Chỉ Nghi 

A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch 
hào uyển chuyến ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải,, quang tmng hoá 
Phật vô số ức, hoá Bồ-tát chúng diệc vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng 
sanh, cửu phấm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế 
giới đại từ đại bi A-di-đà Phật. 

Tuỳ ý niệm lục tự hồng danh (nam mô A-di-đà Phật), hoặc tứ tự (A-di- 
đà Phật), niệm bao nhiêu tuỳ ý. Niệm xong, niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Âm, 
Thế Chí, rồi hồi hướng. 

Neu thời khoá mỗi ngày, niệm đến mấy vạn danh hiệu, nên phân ra làm 
nhiều thời. Mồi thời khoá, hồi hướng một lần. Văn hồi hướng, có sơ lược, có 
kỹ càng. Kỹ càng, theo bài hồi hướng của Vân Thê; sơ lược, theo bài hồi 
hướng của Từ Vân Sám Chủ. Giản lược nhất, tức 16 câu cuối kinh. 


17 


Pháp Môn Thập Niệm (cho người bận rộn) 

Mỗi sáng sớm, thay nước thắp hương, chắp tay hướng về phía tây, chí 
tâm đảnh lễ: 

Nam mô bốn sư thích ca mâu ni Phật (1 lạy) 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dan Đạo 
Sư A-di-đà Phật (1 lạy) 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy) 

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ-tát (1 lạy) 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (1 lạy) 

Chắp tay hướng về phía Tây, chí tâm niệm sáu chữ “nam mô A-di-đà 
Phật”. Hết một hơi, là một niệm, 10 hơi như vậy, là 10 niệm. Tuỳ hơi dài 
ngắn, không hạn lượng bao nhiêu danh hiệu, lấy hết hơi làm hạn độ, niệm 
không cao không thấp, không chậm không nhanh, mười hơi nối liền, khiến 
tâm định tĩ nh . Chuyên tinh làm công phu, cái gọi là thập niệm, chính là mượn 
hơi mà buộc tâm vậy. Niệm thập niệm này xong, niệm 16 câu kệ hồi hướng: 
Con nay xưng niệm A-di-đà, 

Danh hiệu Phật công đức chân thật, 

Xin nguyện từ bi thương nhiếp thọ, 

Chứng biết sám hối và sở nguyện. 

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, 

Đeu do vô thỉ tham sân si, 

Từ thân miệng ý phát sanh ra, 

Tất cả con nay đều sám hối. 

Mong cho con khi mạng sắp chung, 

Trừ hết tất cả các chướng ngại, 

Mắt thấy đức Phật A-di-đà, 

Liền được vãng sanh nước an lạc. 

Con đã vãng sanh nước ấy rồi, 

Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, 

Nguyện khắp các chúng sanh trồi hụp, 

Nhanh về cõi Phật vô lượng thọ. 

Pháp Môn Báo Ân 

Người tu Tịnh độ, quán tưởng ta đời nay, chịu ơn lớn nhất, không ai 
qua cha mẹ. Từ mười tháng mang thai, ba năm bú mớm, cho đến nuôi dưỡng 
dạy dỗ, ân này đức này, làm sao có thể báo đáp? Lại nghĩ ta từ vô lượng kiếp 
đến nay, trải qua số lần thác sanh, không thể cùng tận. Thì ân cha mẹ chưa 
báo đáp, cũng không thế cùng tận. Cha mẹ của vô lượng kiếp này, hiện tại có 
người đang ở trong địa ngục, chịu khố nấu chiên cắt xé; có người đang ở 
trong ngạ quỷ, chịu khố lửa đói thiêu thân; có người đang ở trong súc sanh, 
chịu khố mang nặng kéo, cày. Neu ta không tin điều này, thì giống như gà mẹ 
bị giết, mà gà con không tin. Neu ta không nghĩ đến cứu độ, giống như gà 


18 


con tuy thấy mẹ bị giết, nhưng không biết làm sao để cứu. Nói đến đây, liền 
khóc ròng, dập đầu, phát tâm Bồ-đề thế cho cha mẹ nhiều đời, và quyến 
thuộc, ân sư, chí tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà. Mỗi mỗi niệm khỏi 
được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp, đợi sau khi ta vãng sanh, trở lại Ta-bà, rồi 
độ thoát hết. 

Pháp Môn Trợ Duyên 

Người tu Tịnh độ, mồi sáng sớm, quán tưởng trong cõi Diêm-phù-đề, 
cho đến đại thiên thế giới, những loài heo dê gà vịt chim chóc cá tôm bị giết, 
mỗi ngày không biết bao nhiêu mà tính. Xác có thế chất cao hơn núi; máu có 
thế nhiều hơn nước biến. Những loài này, chỉ vì đời trước tạo nghiệp, không 
biết có Tây phương, nên chịu khố luân hồi. Ta phải thay chúng phát tâm Bồ- 
đề, chí tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà. Mồi mỗi niệm khỏi được 
trọng tội sanh tử 80 ức kiếp, đợi sau khi ta vãng sanh, trở lại Ta-bà, rồi độ 
thoát hết. Lại quán tưởng trong cõi Diêm-phù-đề, cho đến đại thiên thế giới, 
tất cả ngạ quỷ, bị đói khát bức bách, cổ họng phát ra lửa, chịu vô lượng khố. 
Lại nghĩ đến trong tám địa ngục lạnh, địa ngục nóng lớn nhỏ, chém đốt giã 
xay, một ngày một đêm sống chết muôn lần, chịu vô lượng khổ. Chỉ vì đời 
trước tạo nghiệp, không biết có Tây phương, nên chịu khố luân hồi. Ta phải 
thay chúng phát tâm Bồ-đề, chí tâm xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà. Mỗi 
mỗi niệm khỏi được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp, đợi sau khi ta vãng sanh, trở 
lại Ta-bà, rồi độ thoát hết. 

Lại người tu Tịnh độ, trong ngày, tuỳ sức làm việc bố thí, tạo tượng, 
phóng sanh. Được chút phước nào, đều hồi hướng hết cho chúng sanh chịu 
khố trong mười phương, vãng sanh thế giới Cực Lạc. 

Nghi Vấn Chỉ Nam 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tin là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức, 
nuôi lớn tất cả căn lành”. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều từ niềm 
tin mà vào. Neu không có niềm tin, thì cũng như hạt giống thúi, không thuốc 
gì có thể chữa. Huống hồ niệm Phật vãng sanh, càng là pháp khó tin. Những 
trưởng lão thiền tông xưa, cho đến những đại nho học rộng, đều có những câu 
vấn đáp xiển dương Tịnh nghiệp. Như “Tịnh Độ Thập Nghi Luận” của Thiên 
Thai Trí giả, “Tịnh Độ Hoặc vấn” của Thiên Như lão nhân, “Tịnh Độ Quyết 
Nghi Tập” của Vương Thị Lang, “Tây Phương Hiệp Luận” của Viên Trung 
Lang. Ngoài ra còn có những bài lẻ ngắn, không thế đọc hết, tất cả đều muốn 
cho mọi người kiên cố niềm tin, cùng về Cực Lạc. Ớ đây đặc biệt góp nhặt tất 
cả các sách, toát yếu những điếm chính của chúng, thêm một chút cái thấy 
của mình, bù vào những chồ còn thiếu sót, đặt tên “Nghi vấn Chỉ Nam”. 

Câu hỏi 1 : 

Hỏi: Chư Phật Bồ-tát, lấy đại bi làm gốc. Nếu muốn cứu độ chúng sanh, 
thì phải nguyện sanh vào ba cõi, tam đồ ác đạo, ngũ trược ác thế, sao lại cầu 


19 


sanh Tịnh độ, chỉ vì tự lợi, bỏ mặc chúng sanh, há chẳng phải thiếu đại từ bi, 
chướng ngại đạo Bồ-tát sao? 

Trả lởi: Bồ-tát có hai loại: 1. Bồ-tát tu hành lâu, đã từng thân cận chư 
Phật, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. 2. Bồ-tát mới phát tâm, chưa từng thân 
cận chư Phật, chưa được vô sanh pháp nhẫn. Bồ-tát tu hành lâu có thần thông 
lớn, có oai lực lớn, nên có thể ra vào sanh tử, từ trời người quỷ thần súc sanh, 
quảng độ chúng sanh. Neu người mới tu hành, sức còn yếu, tuy phát tâm Bồ- 
đề, nhưng còn ở trong địa vị phàm phu, mình còn chưa cứu được mình, làm 
sao cứu được người khác? Cho nên “Đại Trí Độ Luận” nói: Phàm phu đang 
bị trói buột mà nguyện sanh vào đời ác trược đế cứu độ chúng sanh, là 
chuyện không thể có. Vì sao? Vì trong cõi ngũ trược, danh lợi sắc thanh luôn 
quấy rầy; phiền não oan gia luôn vây kín. Một bước sai, là sa đường dữ. Cho 
dù có sanh được làm người, khó gặp Phật xuất thế; dù gặp Phật xuất thế, 
cũng khó sanh khởi niềm tin. Neu may mắn có niềm tin Phật, xuất gia tu 
hành, đời sau được giàu sang phú quý, khó tránh khỏi đắm trước duyên trần, 
rộng tạo ác nghiệp. Từ đó một khi mất thân người, đến lúc nào mới được giải 
thoát? Cho nên người có trí tuệ, muốn độ sanh, trước cầu thấy Phật, nếu được 
nhất tâm bất loạn, được thân kim cang bất hoại, rồi có thế tuỳ nguyện độ sanh. 
Như cứu người chết đuối, phải biết bơi, mới cứu được người, không khéo 
chết chìm theo, thì oan uống lắm. Không phải là thiếu từ bi, mà chính là khéo 
dùng từ bi ấy vậy. 

Câu hỏi 2: 

Hỏi: Thế các pháp là không, xưa nay không sanh, bình đang tịch diệt, 
sao lại bỏ đây cầu kia, muốn sanh Tây Phương? Kinh nói: “Tâm tịnh thì cõi 
Phật tịnh”. Muốn cầu về Tịnh độ, trước phải tịnh tâm. Sao lại không cầu tịnh 

iA V Á Á rp • 1 4^0 

tâm, mà câu vê Tinh độ ! 

Trả lởi: Người muốn sanh Tây Phương, gọi bỏ đây mà cầu kia; còn 
người không muốn sanh Tây Phương, há không phải bỏ kia mà cầu đây sao? 
Neu nói đây kia đều không cầu, là chấp đoạn; nếu bảo đây kia đều không bỏ, 
là chấp thường. Kinh Duy Ma nói: “Tuy biết các cõi Phật và chúng sanh đều 
không, nhưng vẫn thường tu Tịnh độ đe giáo hoá chúng sanh”. Cho nên tuy 
vãng sanh rõ ràng, nhưng không chướng ngại lý vô sanh. Còn về thuyết “tâm 
tịnh Phật độ tịnh”, có lý có sự. về lý, chang lẽ người cầu sanh Tịnh độ tâm 
không tịnh, ngược lại người không cầu sanh Tịnh độ tâm tịnh sao? về sự, 
tâm tịnh ở cõi ngũ trược, sao bằng tâm tịnh ở cõi Cực Lạc? Huống chi người 
ở cõi ngũ trược cầu tịnh mà không tịnh, còn người ở Cực Lạc không cầu tịnh 
mà tự tịnh? 

Câu hỏi 3: 

Hỏi: Các cõi Phật mười phương, công đức như nhau, sao không niệm 
hết tất cả công đức, sanh tất cả cõi Phật, mà chỉ cầu sanh một cõi Phật? 


20 


Trả lời: Tịnh độ chư Phật, cố nhiên là như nhau. Nhưng vì chúng sanh 
phần nhiều căn tánh chậm lụt, tán loạn. Neu không chuyên tâm một chồ, 
Tam-mội khó thành. Nên chuyên niệm Phật A-di-đà, tức là Nhất tướng Tam- 
muội. Kinh Tuỳ Nguyện Vãng Sanh nói: “Bồ-tát Phổ Quảng hỏi Phật: Mười 
phương đều có Tịnh độ, vì sao Thế Tôn chỉ khen Tịnh độ của Phật A-di-đà ở 
phương Tây, khuyên nên sanh về nước ấy? Phật bảo Phố Quảng: Chúng sanh 
của cõi Diêm-phù-đề, tâm phần nhiều tán loạn, vì thế chỉ khen cõi Phật ở 
phương Tây, khiến các chúng sanh, chuyên tâm một cảnh, dễ được vãng sanh. 
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Thân tất cả chư Phật, tức là thân một Phật. Thí như 
trăng sáng đầy, chiếu tất cả dòng nước”. Nên biết niệm danh hiệu của một 
đức Phật, tức là niệm tất cả Phật. Sanh về một Tịnh độ, không khác sanh tất 
cả Tịnh độ. 

Câu hỏi 4: 

Hỏi: Cõi Phật mười phương, vô lượng vô biên, niệm một Phật nào đó, 
đều được vãng sanh, vì sao chỉ niệm Phật A-di-đà? 

Trả lời: Có ba nhân duyên: 1. Phật A-di-đà, có duyên với thế giới Ta-bà. 
Vô lượng kiếp về trước, phát 48 đại thệ nguyện, đều muốn tiếp dẫn những 
chúng sanh niệm Phật. Nay nhân loại ở thế giới Ta-bà, miệng tin niệm Phật, 
ắt xưng niệm A-di-đà. Chúng sanh tương lai phước mỏng, khi pháp sắp diệt, 
các ki nh đều mất hết, chỉ có kinh A-di-đà lưu lại thế gian 100 năm, chang 
phải là một bằng chứng sao? 2. Do Phật Thích-ca Mâu-ni chỉ thị. Tam tạng 
12 bộ kinh, quá rộng lớn, chỉ có pháp môn trì danh, niệm Phật A-di-đà, 
không niệm Phật nào khác. Neu chang phải rất ư thiết yếu, sao Phật căn dặn 
nhiều lần? 3. Vì mười phương đều chứng minh. Bởi pháp môn Tịnh độ, là 
pháp khó tin, nên Thế tôn mồi khi nói đến Phật A-di-đà, là có mười phương 
chư Phật cùng chứng minh, đe người nghe không thế không tin. Vậy thì 
người tu Tịnh độ, làm sao có the không chuyên niệm Phật A-di-đà? 

Câu hỏi 5: 

Hỏi: Phàm phu, phước mỏng nghiệp dày, làm sao niệm Phật mà được 
vãng sanh, trong khi Tây phương siêu xuất tam giới, vượt hơn Thiên đế, 
Thiên tiên trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần? 

Trả lời: Đây nhờ sức của Phật A-di-đà, chang phải nhờ sức mình. Thí 
như người què, cả ngày đi không được mấy dặm, nhưng nếu cỡi voi báu của 
vua Chuyến Luân, thì một chốc có the đi khắp bốn châu thiên hạ. Lại như học 
trò nghèo, muốn thân cận đế vương, nếu từ châu huyện ứng thí, mong đăng 
khoa giáp, làm quan cao, thanh danh lớn, thì khó mà chưa chắc. Neu được 
thác thai sanh làm vương tử, thì không đầy một tháng, đã ở chung nhà với đế 
vương. Người vãng sanh nhờ vào Phật lực, cũng lại như vậy. Người tu nếu 
không cầu sanh Tịnh độ, chỉ tu hành trong cõi ác thế ngũ trược, thì sáng ra 
chiều lại vào, không biết trải qua bao nhiêu kiếp, còn không the thành một A- 
la-hán, huống hồ lên địa vị Bồ-tát! Nếu tu pháp môn Tịnh độ, chỉ cần tinh tấn 


21 


tu trì, nhất tâm bất loạn, hiện đời liền được vãng sanh, vào ngôi bất thoái, mãi 
đến thành Phật, rất là thắng tắt. Thí như con sâu trong thân cây tre, muốn ra 
bằng đường thắng (thụ xuất), thì phải cắn từng đốt tre, vất vã biết bao. Neu 
cắn vào thành tre (hoành xuất), liền ra được ngay, rất dễ. Cho nên người tu 
Tịnh độ, gọi là hoành xuất tam giới. 

Câu hỏi 6: 

Hỏi: Trong chín phấm, ba phẩm dưới, phần nhiều là người ác, chỉ nhờ 
khi lâm chung niệm Phật, nên được vãng sanh. Nhỡ đã sanh lên nước ấy, mà 
vẫn còn tà kiến ba độc tham sân si, làm sao? 

Trả lời: Chỉ lo không được vãng sanh, không lo vãng sanh rồi còn ác. 
Vì sao? Có năm nhân duyên: 1. Nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà; 2. sở cầu 
như ý, không có gì đế tham cầu nữa; 3. Chim hót gió reo, đều tuyên dương 
diệu pháp; 4. Thuần lấy Bồ-tát làm bạn, không còn duyên ác; 5. Thọ mạng 
lâu dài, lịch kiếp tu hành. Cho nên hễ đã vãng sanh, là thang đến thành Phật, 
vĩnh viễn không còn thoái chuyến, chắc chắn là có nguyên do. 

Câu hỏi 7: 

Hỏi: Người thành Phật kế tiếp sau Phật Thích-ca, là đức Di-lặc, hiện tại 
đang thuyết pháp trên cung trời Đâu-suất, người nào tu thượng phấm Thập 
Thiện có the được sanh lên nước ấy. Sao không vãng sanh lên cung trời Đâu- 
suất, thân cận đức Di-lặc, sau này khi ngài hạ sanh thành Phật, có the theo 
ngài xuống trần? 

Trả lời: Thượng phấm Thập Thiện, cố nhiên là được sanh thiên, nhưng 
sanh Đâu-suất thiên, thì e chưa chắc. Chưa đọc kinh “Di Lặc Thượng Sanh” 
sao? Kinh nói: “Thực hành các Tam-muội, vào sâu chánh định, mới được 
sanh Đâu-suất thiên”. Thử hỏi người tu Thập Thiên có khả năng không? Nếu 
tu niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu, không ai là không được nhiếp thọ, thì so 
với người rộng tu Thập Thiện, dễ hơn nhiều. Huống nữa cung trời Đâu-suất, 
nhiều thiên nữ, thiên tử còn đắm nhiễm, huống hồ phàm phu. Tát Giá Ni 
Kiền Tử Kinh nói: “Chư thiên bị trói buộc, không gì qua nữ sắc; người nữ 
trói chư thiên, dẫn vào ba nẽo ác”. So với Tây Phương, vạn không bằng một, 
huống nữa dù gặp Di Lặc, chưa được thánh quả, còn sanh Tây phương, vĩnh 
viễn không còn thoái chuyến? 

Câu hỏi 8: 

Hỏi: Phàm phu nhiều đời, tạo biết bao ác nghiệp, lâm chung mười niệm, 
làm sao liền được vãng sanh? 

Trả lời: Người đời nay tạo nghiệp, lâm chung mười niệm vãng sanh, 
chắc chắn đời trước tu hành, chẳng qua đời này bị mê mờ mà thôi. Neu 
không khi lâm chung, ác duyên ắt đến, làm sao có thế gặp được thiện tri thức, 
dạy họ niệm Phật? Cho dù có dạy họ niệm Phật, chưa chắc họ đã tin theo. 
Đây lại khi niệm Phật, người ta hoàn toàn giác ngộ, tha thiết hối lỗi lầm xưa, 
lòng đại sợ hãi, vạn duyên đều bỏ, chỉ một con đường Tây phương, không đi 


22 


con đường nào khác. Niệm Phật như thế, tuy là một câu, cũng đáng ngàn lời, 
cho nên kinh Thập Lục Quán nói: “Một câu niệm Phật diệt 80 ức kiếp tội 
sanh tử”, quả thật có thể chứng minh cho tinh thần này, lại thêm phước 
nghiệp đời trước, Phật đến tiếp dẫn, còn nghi gì nữa! 

Câu hỏi 9: 

Hỏi: Cõi Cực Lạc, cách thế giới Ta-bà tới 10 vạn cõi Phật. Xa xôi như 
vậy, phàm phu chang nhẽ đến được liền? Lại nghe nói người nữ, những 
người thiếu căn, và hàng nhị thừa đều không được vãng sanh, có phải không? 

Trả lời: Đường xa khó tới, là tướng; một niệm tới được, là tâm. Người 
niệm Phật sanh lên nước Phật, chỉ ở tâm này, chớ không phải vãng sanh bằng 
hình hài này. Như người nằm mộng đến các nước khác, tuy ở xa ngàn vạn 
dặm, nhưng vừa gọi liền tỉnh, há vì đường gần dễ giác, đường xa khó giác 
sao? Người nữ và người thiếu căn không sanh, có nghĩa nước Cực Lạc không 
có người nữ và người thiếu căn, chớ chang phải người nữ và người thiếu căn 
không được vãng sanh. Neu người nữ không được vãng sanh, thì Vi-đề-hi và 
500 thị nữ, vì sao Thế tôn thọ ký được vãng sanh hết? Trong 48 lời nguyện 
của ki nh Vô Lượng Thọ, có một nguyện rằng: “Khi tôi thành Phật, thì hết 
thảy người nữ trong vô lượng vô số thế giới trong mười phương, nghe danh 
hiệu tôi, tin ưa, phát tâm bồ-đề chán ghét thân nữ, sau khi mạng chung không 
còn trở lại làm thân nữ, không được như thế tôi không thành Phật”. Người nữ 
như thế, người thiếu căn cũng thế. Ngay cả chim sáo, anh vũ niệm Phật còn 
được vãng sanh, chang nhẽ người thiếu căn, ngược lại không bằng loài vật? 
Còn về hàng nhị thừa, là người có quả vị, phàm phu còn được vãng sanh, lẽ 
nào có lý loại bỏ nhị thừa? Kinh A-di-đà nói: “Phật ấy có vô lượng đệ tử 
Thanh-văn, đều là A-la-hán”. Là nhị thừa hết đó. Cho nên bảo sanh lên nước 
ấy, không có chấp tâm nhị thừa, đó chính là nhị thừa không sanh; nếu nói, 
hàng nhị thừa không được vãng sanh, thì không đúng. 

Câu hỏi 10: 

Hỏi: Nay muốn quyết định cầu sanh Tây phương, không biết làm công 
hạnh gì, phát tâm như thế nào, mới được sanh lên nước ấy? Lại người đời, 
đều có vợ con, không biết không đoạn dâm dục, có được vãng sanh không? 

Trả lời: Người muốn quyết định sanh Tây phương, ngoài trì danh, đủ 
hai loại niệm lực, ắt được vãng sanh. Một là phải sanh khởi ý niệm chán ha 
cõi trược, hai là phải phát khởi ý niệm vui thích Tịnh độ. Lại phải phát tâm 
Bồ-đề, tuỳ sức làm lành hồi hướng Tây phương. Còn về duyên vợ con, ở đời 
cũng không chướng ngại gì, chỉ cần làm cho họ cùng được nếm pháp vị, đoạn 
dứt nhân ác. Gọi là chán lìa cõi trược, là trong cõi trược ác, động chút là 
phiền não. Người đời chỉ vì hai chữ “cơm áo” mà khốn khố một đời, vì hai 
đường “danh lợi” mà bôn ba cả kiếp, tay chân lúng túng, cam chịu vợ con 
làm gia nô. Ngày nghĩ đêm mơ, luôn vì sắc thân tìm phiền não. Tự quán 
tưởng cái thân một thước mấy này, bên ngoài chỉ vì một lớp da, mà vọng thấy 


23 


mình oách; nếu dùng thiên nhãn mà nhìn, bên trong đầy những phẫn uế, máu 
mủ hôi thối mà thôi. Cho nên kinh Niết-bàn nói: “Cái thân thịt ấy, la-sát ngu 
si, ân cư trong đó”. Có người có trí nào mà lại ham cái thân này? Gọi là vui 
thích Tịnh độ, vì là niềm vui ở cõi Cực Lạc, thiên cung cũng không thế so 
sánh, không the dùng ngôn ngữ đế diễn tả. Hằng ngày chỉ cần làm theo lời 
trong kinh dạy, cảm giác ta tương lai nhất định dến đó, thì ý niệm vui thích tự 
nhiên sanh, duyên Tịnh độ tự thành thục. Thế nào là phát tâm Bồ-đề? Vãng 
Sanh Luận nói: “Tâm Bồ-đề, là tâm thệ nguyện thành Phật. Người thệ 
nguyện thành Phật, thương xót tất cả chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, chịu 
khố không cùng, do đó phát tâm cứu độ, khiến họ ra khỏi ba cõi, cùng về Cực 
Lạc”. Người niệm Phật, nếu đủ hai niệm lực này, lại thêm phát tâm Bồ-đề, 
hợp ý độ người của Phật, mà không quyết định vãng sanh, mong Phật thọ ký, 
là không thể có. 

Luận Mười Câu Hỏi Trên 

Có người hỏi Thiên Như lão nhân: Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, 
được suy tôn bậc thầy trong nước, mà tự tu Tịnh độ, lại dạy người rằng: “Có 
thiền không Tịnh độ, mười người lạc hết chín; không thiền có Tịnh độ, vạn tu 
vạn người chứng”, phải chăng quá khen Tịnh độ không? 

Trả lời: Đại sư Vĩnh Minh không quá khen Tịnh độ đâu. Pháp môn 
Tịnh độ, tối quảng đại; pháp tu Tịnh độ, tối giản dị. Quảng đại là, tất cả căn 
cơ, đều thâu nhiếp hết. Trên từ Bồ-tát Đắng giác, dưới đến kẻ ngu, ngũ 
nghịch thập ác, lâm chung niệm Phật hối lỗi, không ai không được vãng sanh. 
Giản dị là, dễ hành trì, chỉ cần sáu chữ hồng danh “Nam mô A-di-đà Phật”, 
liền được vãng sanh, được bất thối chuyển, mãi đến thành Phật. Thử hỏi tu 
hành xuất thế, có pháp môn nào thắng tắt như pháp môn này không? 

Hỏi: Quảng đại giản dị, đã biết rồi. Nhưng ngài Ngộ Đạt, đã gọi là thấy 
tánh thành Phật, cần gì lại phải cầu sanh Tịnh độ? Vì ngộ đạt, nên nguyện cầu 
sanh, còn anh chưa ngộ. Neu anh đã ngộ, thì ý nguyện cầu sanh, vạn con trâu 
cũng khó kéo lại. Lại nữa một khi anh đã ngộ, thì tập khí cũ đã trừ, các lậu đã 
hết, những oán đối vô lượng kiếp không còn, còn thọ hậu hữu sao? Hay là 
còn tập nghiệp chưa trừ, không tránh khỏi tội nặng chịu nhẹ? Hay là một khi 
giác ngộ, hen đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hàng phục thiên ma cứu độ thập 
phương thế giới sao? Hay là oai lực thần thông, nhất thời còn chưa đủ, phải 
đợi đời sau? Neu bảo vừa ngộ liền tiêu hết tập nghiệp, mọi sự đều xong, thì 
chư đại Bồ-tát rộng tu lục độ, trải qua bao kiếp, chắc là thua anh! Kinh Quán 
Phật Tam Muội, ghi Bồ-tát Văn Thù, tự thuật túc nhân, bảo đắc niệm Phật 
Tam-muội, Thế tôn thọ ký rằng: “Ông nên vãng sanh thế giới Cực Lạc”. Kinh 
Hoa Nghiêm, ghi Bồ-tát Phổ Hiền, lấy Thập đại nguyện vương, dạy Thiện 
Tài Đồng tử, cũng cuối cùng khuyên về Cực Lạc. Trong kinh lăng Già, Thế 
Tôn thọ ký Long Thọ, cũng bảo vãng sanh Cực Lạc. Đen như kinh Đại Bảo 
Tích, Thế tôn ấn ký vua Tịnh Phạn và 7 vạn người trong dòng họ Thích, đồng 


24 


sanh Cực Lạc. Kinh Thập Lục Quán, chỉ thị Vi-đề-hy, và năm trăm thị nữ, 
đồng bái kiến Di-đà. Đen như ngài Viễn Công ở Lô Sơn, ngài Hiền Thủ của 
tông Thiên Thai, các bậc tôn túc, không ai là không tuyên dương tịnh nghiệp, 
cùng phát nguyện vãng sanh. Chăng lẽ sở tu sở chứng của họ, thua người thời 
nay sao? 

Hỏi: Tịnh độ nhiếp hết mọi căn cơ, quả là quảng đại. Nhưng cái gọi là 
Tịnh độ ấy, nằm ngoài mười vạn ức cõi Phật, so với thuyết duy tâm Tịnh độ, 
bôn tánh Di-đà, tợ hô hữu vi (một cõi có tướng)? 

Trả lời: Kinh Lăng Nghiêm nói: “Ngoài sắc thân, từ sơn hà đại địa hư 
không, đều là vật trong chân tâm diệu minh”. Lại nói: “Các pháp đều do tâm 
hiện”. Làm gì có cõi Phật ở ngoài tâm? Nên biết ngoài tâm không có quốc độ, 
ngoài quốc độ không có tâm; cái gọi là quốc độ nhiều như vi trần, chỉ là quốc 
độ trong tâm ta; chư Phật nhiều như cát sông Hằng, chỉ là Phật trong tâm ta. 
Biết được điều này, thì biết không một quốc độ nào không nương vào tâm ta 
mà có, không một Phật nào không nhờ tánh ta mà hiện. Vậy thì nước Cực 
Lạc ngoài mười vạn ức cõi Phật, chang lẽ không phải duy tâm Tịnh độ sao? 
Giáo chủ của nước Cực Lạc, chăng lẽ không phải bôn tánh Di-đà sao? 

Hỏi: Thuyết Tịnh độ, đại khái biếu thị pháp. Người trí phải trực ngộ 
thiền tông, mới là thượng sách. Neu chỉ tán dương Tịnh độ, hắn là chấp sự 
mà bỏ lý rồi! 

Trả lời: Quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện có nhiều môn. Biết được 
ý này, thì thiền tịnh, khác đường nhưng cùng một chỗ về. Đại sư Trung 
Phong nói: Thiền là thiền của Tịnh độ, Tịnh độ là Tịnh độ của thiền. Tuy xiển 
dương qua lại, nhưng người tu, cần phải một cửa vào sâu. Cho nên Bồ-tát Đại 
Thế Chí, đắc niệm Phật Tam-muội, mà nói lấy tâm niệm Phật, nhập vô sanh 
nhẫn. Bồ-tát Phổ Hiền, nhập Hoa Nghiêm Bất Tư Nghi Giải Thoát Cảnh Giới, 
mà nói: “Nguyện tôi khi lâm chung, vãng sanh nước Cực Lạc”. Hai đại sĩ ấy, 
một hầu Phật Thích-ca, một hầu Phật Di-đà, đáng lẽ mỗi vị đều lập một biệt 
phái, nhưng lại hoà hội viên dung, cả hai không chướng ngại nhau, làm sao 
có thể còn chấp thiên kiến? Cái mà anh nói Tịnh độ biểu thị pháp, đâu không 
coi tịnh tâm tức là Tịnh độ, không còn có Tịnh độ được trang nghiêm bằng 
thất bảo nữa? Neu đúng như thế, thì cũng có thế bảo thiện tâm là thiên đường, 
không cần có trời Dạ-ma, trời Đao-lợi nữa; ác tâm tức là địa ngục, không cần 
có ngục đao kiếm, ngục dầu sôi nữa; ngu si tức là súc sanh, không cần có 
mang lông đội sừng nữa. Vậy thì đã có Tịch quang Tịnh độ, ắt có Thật báo 
trang nghiêm Tịnh độ. . . huống hồ ngoài sự không lý, ngoài tướng không tánh, 
nhất định phải bỏ sự cầu lý, bỏ tướng tìm tánh, thì lý sự còn không thể vô 
ngại, làm sao có thể mong sự sự vô ngại? Lại nữa anh tuy đầy đủ tánh Phật, 
nhưng hiện tại còn là thân phàm phu, nếu quả có thể ở đâu cũng là Tịnh độ, 
thì thử hỏi ở trong nhà xí, anh có khả năng coi như ở trên chiếu không? Có 
khả năng ăn cùng máng với heo dê không? Có nằm chung ngủ chung được 


25 


với tử thi đầy ruồi nhặng, giòi bọ rúc rỉa không? Nếu được như thế, anh có 
thế nói “cao sơn bình địa thảy Tây phương, dù gặp tên đao thường an định” 
sao cũng được. Còn nếu chưa được như thế, thì là thấy uế tịnh chưa không, 
tâm yếu ghét còn đó, mà nói khoác, khiến cho những kẻ thiển kiến, đọc qua 
mấy cuốn kinh, xem qua mấy công án, liền huỷ báng pháp, thì là tội của ai? 

Hỏi: Tu hành cầu ra khỏi sanh tử, nên quý ở vô sanh, vậy hâm mộ Tây 
phương nguyện về, han là nương vào nghĩa của vô sanh? 

Trả lời: Coi sanh làm sanh, là thường kiến; coi vô sanh là vô sanh, là 
đoạn kiến. Sanh mà vô sanh, vô sanh mà sanh, là đệ nhất nghĩa đế. Bởi tánh 
diệu chân như, vốn tự vô sanh, nhân duyên hoà hợp, mới có tướng sanh, do 
tánh có khả năng hiện tướng, nên gọi vô sanh tức sanh; tướng do tánh hiện, 
nên gọi sanh tức vô sanh. Biết thế liền biết sanh Tịnh độ, sanh bởi duy tâm. 
Neu nghi ngờ xa khó tới, thì tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, nào có 
xa gần? 

Hỏi: Cõi Phật khắp mười phương, đều đẹp đẽ. Nay chỉ khuyên về Cực 
Lạc, lại chỉ khen ngợi cảnh giới Cực Lạc, là vì sao? 

Trả lời: Những quốc độ này, còn có các khố, dù có lạc, đều là những 
lạc đưa tới quả khố. Tây phương không thế, cho nên kinh nói: “Các chúng 
sanh ấy, không có các khố, chỉ hưởng niềm vui, nên gọi Cực Lạc”. Thử so 
sánh cõi này và Tịnh độ, đâu chỉ khác nhau trời vực. Như cõi này đầu thai, 
phải ở trong thai 10 tháng, khi sanh, quỷ đến bên cạnh hút tinh khí. Tịnh độ 
hoá sanh hoa sen, ở trong cung điện hương thơm vi diệu, đã không bị sự ô uế 
của bào thai, lại không phiền mẹ nuôi nấng. Cõi này tuổi già, tóc bạc da nhăn, 
lưng còng gối mỏi, đi đứng cần người. Tịnh độ pháp vị trợ thần, không có già 
yếu, mười phương cõi nước, chớp mắt đến nơi. Cõi này hễ mắc bệnh tật, là 
rên rĩ, kêu gào. Tịnh độ đủ đại thần thông, có đại oai lực, trong nước không 
nghe đến tiếng đau khố. Cõi này sống ắt có chết, chết ắt có tội, chỉ có cúi đầu 
chịu trói, dắt đến Diêm la. Tịnh độ hễ sanh hoa sen, hen thành thân kim cang 
bất hoại, tướng hảo quang minh, thọ mạng vô lượng. Cõi này có hợp ắt có ly, 
cha mẹ nhọc nhằn, khó giữ sống lâu; vợ chồng ái ân, phần nhiều ly tán. Tịnh 
độ thì bạn pháp, vĩnh viễn thân nhau, lẽ nào có cái khố ái biệt ly? Cõi này thù 
địch tìm nhau, có oán ắt báo, sợ hãi, nhưng không the trốn thoát. Tịnh độ thì 
tương thân tương kính, đều là Bồ-tát làm bạn, nào có cái khố oán tằng hội. 
Cõi này nhân loại, đều bôn ba vì cơm ăn áo mặc, vợ con sai khiến, khốn khố 
vạn trạng. Tịnh độ nghĩ áo có áo, nghĩ ăn có ăn, vườn rừng nhà cửa, toàn 
bằng bảy báu, mồi mỗi thọ dụng tự nhiên, nào có cái khố cầu bất đắc. Không 
chỉ có thế, cõi này hình hài xấu xí, các căn khiếm khuyết. Tịnh độ thì ánh 
sáng chói lọi, tướng đẹp trang nghiêm. Cõi này thì ra rồi lại vào, luân hồi sáu 
nẽo. Tịnh độ thì hễ chứng vô sanh, không còn thoái chuyến. Cõi này thì gò 
nống hầm hố, gai góc um tùm. Tịnh độ thì cây báu chọc trời, trải vàng làm 
đất. Lại cõi này thì Quan Âm, Thế Chí, chỉ bái vọng xa. Tịnh độ thì hai đại 


26 


Bồ-tát, đều là bạn tốt. So sánh Ta-bà Tịnh độ, cảnh duyên khác hẳn. Cảnh thù 
thắng, có thể nhiếp thủ tịnh tâm; duyên thù thắng, có thể trợ lực tu hành. 

Hỏi: Tâm chán thích (chán Ta-bà thích Tịnh độ), tức niệm ỵêu ghét, 
yêu ghét chính là việc bên bờ sanh tử, người tu không nên có, làm thế nào? 

Trả lời: Chán Ta-bà thích Tịnh độ, tuy cũng là tâm yêu ghét, nhưng 
chang phải là cái yêu ghét của thế gian, mà chính là cái yêu ghét chuyển 
phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Neu không chán lìa, làm sao ra 
khỏi Ta-bà ác trược này? Neu không yêu thích, làm sao có the sanh về Cực 
Lạc liên bang? Có chán lìa sau mới chuyên phàm, có yêu thích sau mới thành 
thánh. 

Hỏi: ở thế gian này, ẩm thực y phục, nhà cửa chén bát, đều phải làm, 
rồi mới có dùng. Vì sao thế giới Cực Lạc, vừa nghĩ đến, mọi vật dụng tự 
nhiên hiện ra? 

Trả lời: Việc hưởng phước, đều từ tu phước mà được. Bắc Cu Lô Châu, 
ẩm thực y phục của họ, đều có sẵn để thọ dụng, huống hồ cõi Phật A-di-đà, 
vạn phước trang nghiêm? Đại A-di-đà Kinh nói: “Những giảng đường cung 
thất này, không ai làm cả, cũng không từ đâu đến, do nguyện lớn đức trọng 
của Phật ấy, tự nhiên hoá sinh”. Lại nói: “Những cõi Phật khác, đều làm thiện, 
không làm ác. Cho nên phước đức ở đó, cũng đều tự nhiên. Ke đến có những 
thế giới, người làm thiện nhiều, người làm ác ít, cũng có phước tự nhiên, 
không cần phải lao động làm ra vật phẩm. Còn thế giới này, làm ác quá nhiều, 
làm thiện quá ít, nên không làm, thì không có”. 

Hỏi: Người niệm Phật, khi lâm chung đều thấy Phật và Bồ-tát đến tiếp 
dẫn. Kinh nói: “Trì tụng chú Vãng Sanh 30 vạn biến, Phật A-di-đà thường ở 
trên đỉnh đầu, hộ vệ người ấy”. Giả như mười phương thế giới, đều tụng chú 
Vãng Sanh hết, đều cầu Phật Bồ-tát đến tiếp dẫn, Phật A-di-đà làm sao có thể 
đều ở hết trên đỉnh đầu mọi người, đồng thời làm sao đến tiếp dẫn hết? 

Trả lời: Ánh sáng mặt trời, còn có the chiếu khắp thế giới, huống hồ thệ 
nguyện thần thông của Phật? 

Hỏi: Trên hội Hoa Nghiêm, Bồ-tát Phổ Hiền, hiện ra ngồi giữa đạo 
tràng, các Bồ-tát dùng hết thần lực, cũng không thấy được Bồ-tát Phổ Hiền. 
Nay người vãng sanh, đều phàm phu chay, làm sao có the lập tức thấy Phật? 
Lại Phật mà phàm phu thấy, không khác Phật mà Bồ-tát thấy sao? 

Trả lời: Tướng Phật vốn như vậy, nhưng mỗi hạng bậc thấy khác nhau. 
Người mới vãng sanh Tây phương, Phật mà họ thấy chỉ là Phật thô tướng 
(như 32 tướng 80 vẻ đẹp). Còn nếu như tướng “Như Lai có Thập Hoa Tạng 
Thế giới Hải Vi Trần Sô Đại nhân Tướng” mà kinh Hoa Nghiêm nói, e rằng 
chang phải đại Bồ-tát, thì không the thấy. Thí như vị cam lộ của trời, đựng 
trong mỗi loại bát, màu sắc mùi vị khác nhau. Lại nh ư người có bệnh với 
người không bệnh, cùng ăn một vật, ngọt đắng khác han. Cho nên quốc độ 
của Phật Thích-ca, vốn rất nghiêm tịnh, Loa Ke Phạm Vương, chỉ thấy như 


27 


cung trời Tự Tại, còn lại đều thấy đồi núi gò nỗng, đầy uế ác. Thấy Phật cũng 
như thế. 

Hỏi: Ớ đây niệm Phật, trên Tây phương trong ao thất bảo nở ra một đoá 
sen. Neu tinh tấn, sen lớn dần; còn nếu giải đãi, hoa sẽ tàn rụng, có đáng tin 
không? 

Trả lời: Điều này dễ hiểu. Thí như chiếc gương lớn, có vật gì đế trước 
mặt, liền hiện hình vật ấy. Lại như lầu các của Thọ-đề-già ở thành Vương-xá, 
chang qua chỉ được làm bằng bạch ngân, lưu li, mà trong bức tường có the 
hiện ra hết những việc trong thành. Huống hồ cõi thanh tịnh trang nghiêm của 
Phật A-di-đà ? Ớ đây niệm Phật, nước kia sen nở, không có gì đáng nghi. 

Hỏi: Đới nghiệp vãng sanh, được bất thoái chuyến. Vậy thì khi sanh 
tiền, duyên đời chưa hết, sao không lo sự nghiệp thế gian, đợi lúc lâm chung, 
rồi niệm Phật cũng được? 

Trả lời: Đó là tà thuyết. Có ý niệm này, chính mình lầm; nói ra lời này, 
làm người khác lầm. Người ác khi lâm chung, niệm Phật vãng sanh, là nhờ 
thiện căn đời trước, lại gặp được thiện tri thức, mới được may mắn này. Đó 
chỉ là một trong ngàn vạn người, đâu phải ai lâm chung, cũng được như vậy! 
Quần Nghi Luận nói: “Ớ đời có mười hạng người, lâm chung không thế niệm 
Phật. 1. Không gặp thiện tri thức, 2. Nghiệp luỵ trói thân, không rảnh niệm 
Phật, 3. Bị bệnh cấm khấu, 4. Cuồng loạn, 5. Hoặc gặp nước lửa, 6. Gặp lang 
sói, 7. Bạn ác phá hoại tín căn, 8. Ản no quá độ, hôn mê đột tử, 9. Chết trận, 
10. Trược chân núi cao. Gặp mười nạn này, khó mà niệm Phật. Cho dù bệnh 
nhẹ mà chết, thì khi tứ đại phân ly, cũng không tránh khỏi phong đao cắt the, 
sợ hãi hoảng loạn, đâu rảnh an tâm niệm Phật? Lại hoặc nghiệp duyên chưa 
hết, niệm đời chưa thôi, gia tài chưa chia, hậu sự chưa liệu, mà còn tìm thầy 
coi bói, nhiễu loạn tâm thần, con kêu vợ khóc, kinh hoảng bên tai, ngay lúc 
này, mà muốn họ thung dung niệm Phật, mong họ nhất tâm bất loạn, hoàn 
toàn không có lý này. Cho nên người xưa nói: “Chớ đợi tuổi già mới niệm 
Phật, mồ hoang lắm kẻ tuối còn xanh”. Lại nói: “Bình thời khuyên ai niệm 
Phật, đều nói tôi bận, một khi vô thường đến, bận mấy cũng thôi”. Người ta ở 
đời, đâu được bao lâu, nhân khi chưa già chưa bệnh này, bỏ hết duyên đời, 
sống một ngày, niệm Phật một ngày, công phu một giờ, tu tịnh nghiệp một 
giờ. Không thế, một khi mất thân người, vạn kiếp khó tìm lại được! 

Hỏi: Đợi già tu hành, cố nhiên là không có lý này. Nhưng phàm phu 
đều ở trong lưới đời, có việc không the bỏ được, phải làm sao? 

Trả lời: Người ta ở đời, chắc chắn có một ngày phải chết. Tu với không 
tu, rốt cuộc không ai tránh khỏi. Nhưng đoạ lạc, chi bằng siêu thăng? Neu ai 
thống niệm vô thường, lo gì dụng tâm không tha thiết. Bất luận bận hay rảnh, 
cảnh thuận hay nghịch, đều không trở ngại gì với niệm Phật cầu sanh. Cho dù 
duyên đời cực nặng, cũng phải tranh thủ thời gian, định công khoá, hoặc vạn 


28 


hoặc ngàn, không được gián đoạn. Những người quá bận rộn, sáng sớm mười 
niệm, quyết không để khuyết. 

Hỏi: Nhất tâm bất loạn, một ngày đến bảy ngày, liền được vãng sanh. 
Vậy thì trong một ngày dến bảy ngày nhất tâm, rồi sau đó không thể nhất tâm, 
không biết có được vãng sanh không? 

Trả lời: Đã được nhất tâm, sau đó tâm sẽ không tán loạn nhiều. Như 
Nhan Tử ba tháng không lìa lòng nhân, vậy thì trong ba tháng, cố nhiên là 
người nhân đức, chang lẽ sau ba tháng, lại trở thành người ác sao? Chỉ cần 
luôn tự kiếm điếm, thường phát hoang nguyện, thì không ai không được vãng 
sanh. 

Hỏi: Người niệm Phật, phải niệm niệm tương tục, mới dễ thành khối. 
Nhưng tháng hè trời nóng, phần nhiều ở trần. Không biết khi ăn uống nằm 
ngồi, ở trần tắm giặt, có thể niệm Phật được không? 

Trả lời: Niệm thầm không sao, gọi là “khi vội vả tâm cũng ở nơi nhân, 
khi nguy hiếm tâm cũng ở nơi nhân vậy”. 

Hỏi: Khi nhất tâm xưng danh, lại phát tâm cầu sanh Tịnh độ, tợ hồ như 
có hai tâm, làm sao? 

Trả lời: Xưng danh, là cầu sanh vậy. Kinh nói: “nên phát nguyện, 
nguyện sanh nước ấy”. Lại nói: “Chấp trì danh hiệu”. Thì biết rõ ràng là một 
việc, chang phải hai việc. Thí như xây dựng tương lai, cái mong muốn công 
danh, chính là cầu sanh Tịnh độ; sự siêng năng học hành, chính là chấp trì 
danh hiệu. Ớ đây tợ có vi phân. Nguyện cầu sanh Tịnh độ, nên nơi lúc phát 
nguyện sớm tối. Còn khi xưng danh, phải chuyên tâm, không phát nguyện 
khiến tâm lẫn lộn. 

Hỏi: Cả ngày niệm Phật, gặp phước liền làm, cố nhiên là bốn phận của 
người tu. Nhưng khi làm phước, e tâm đế ở nơi làm phước, không đế ở nơi 
câu niệm Phật, không biết có chướng ngại cho nhất tâm bất loạn không? 

Trả lời: Gương sáng vốn không, cảnh đến liền hiện, đâu có chướng 
ngại gì cho cái “tánh không” của gương. Việc chưa tới đã đón, việc qua rồi 
còn giữ, mới là bệnh mà thôi! 

Hỏi: Ân cha mẹ, khó báo đáp nhất, nếu vãng sanh Tây phương, không 
biết có cách gì báo đáp hay không? Lại người ta sanh ra một đời, có một cha 
mẹ; sanh ra trăm ngàn vạn ức ngàn đời, có trăm ngàn vạn ức ngàn cha mẹ, 
không biết sau khi vãng sanh rồi, có thể nhớ hết tên họ của mỗi mồi cha mẹ, 
mỗi mồi báo đáp hết hay không? 

Trả lời: “Muốn báo ân sâu, trời cao lồng lồng”, là câu nói thế gian. Lấy 
đạo thế gian báo đáp ân cha mẹ, quả là không có cách gì báo đáp. Còn nếu 
sau khi vãng sanh, muốn báo ân cha mẹ, thì dễ vô cùng. Đâu chỉ báo ân cha 
mẹ một đời, mà ngay cả muốn báo đáp ân đức của cha mẹ trăm ngàn vạn ức 
kiếp trước, cũng có cách báo đáp. Bởi một khi đã đến Tây phương, ắt có 
thiên nhãn, có thế thấy những việc của vô số thế giới; ắt có thiên nhĩ, có thế 


29 


nghe được âm thanh vô số thế giới; ắt có tha tâm thông, có thể biết được tâm 
của tất cả chúng sanh; ắt có túc mạng thông, có thể biết được những việc chết 
đây sanh kia của vô lượng kiếp về trước. Một người nào ở đâu, tên gì, họ gì, 
chủng tánh gì, đều biết rõ một cách tường tận, có the lấy chỉ việc ta làm, báo 
đáp được hết. Há có ân cha mẹ, không the báo đáp sao? Ngày xưa Mạnh Tử 
xưng việc hiếu của Thuấn, là làm cha vua, tôn trọng đến cực điểm vậy. Dùng 
thiên hạ nuôi cha, là nuôi đến cực điếm. Ta vãng sanh làm Bồ-tát, đe cha mẹ 
làm cha mẹ của Bồ-tát, không phải càng tôn trọng hơn nhân loại sao? Lại làm 
cho cha mẹ được vãng sanh Tịnh độ, nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn có ăn, 
nhận phước tự nhiên, hưởng thọ không cùng, không phải càng hơn lấy thiên 
hạ nuôi sao? Huống hồ trong một nước, bất quá chỉ một vua, nếu có hai hiếu 
tử, đều muốn lấy thiên hạ nuôi, ắt mưu làm loạn, trở ngược làm loạn thần tặc 
tử. Chi bằng pháp môn Tịnh độ hết thảy mọi người có thể báo hiếu, vẫn 
không trở ngại gì đối với pháp thế gian? 

Hỏi: Súc sanh chịu khố trong ba đường, số ấy vô lượng, làm sao chúng 
ta mồi mồi cứu hết được, mà phát nguyện cho vô ích? 

Trả lời: Bồ-tát muốn độ chúng sanh, thì tất cả chúng sanh chịu khố 
trong ba đường, đều là những người ta đáng phải độ. Đâu phải vì nhiều mà sợ 
hãi, đâu phải vì nhiều mà chán ngán, mệt mỏi? Bồ-tát Địa Tạng nói: “Địa 
ngục chưa không, thệ không thành Phật”. Mười đại nguyện của Bồ-tát Phố 
Hiền, mỗi nguyện lấy hết chúng sanh giới làm kỳ hạn. Như vậy người tu Tịnh 
độ, muốn sanh Tây phương, không phải đế trở lại Ta-bà, thề cứu ba đường 
làm nguyện sao? 

Hỏi: Những loài côn trùng nhỏ nhít, số ấy rất nhiều. Giả sử mồi khi 
nhìn thấy chúng, liền phát tâm cứu độ, không biết tâm này chỉ có thể hoàn 
thành chí nguyện của ta thôi, hay vẫn có ích cho chúng? 

Trả lời: Phải nhìn lại phát tâm có chân thành không, nếu hết lòng thành, 
thì ắt có ích cho chúng. Nhìn lại Thế tôn kiếp xưa làm tiên nhẫn nhục, Mục- 
liên kiếp trước làm tiều phu, liền biết phát tâm có ích. Thích-ca Như lai, vô 
lượng kiếp trước, làm tiên nhẫn nhục tu đạo trong núi, gặp quốc vương đi săn, 
đuối theo một con thú, hỏi đạo nhân: “Con thú chạy hướng nào?” Lúc ấy nếu 
nói thật, thì hại thú; không nói thật, thì vọng ngữ. Tiên nhân im lặng không 
nói, quốc vương giận, chặt đứt cánh tay. Lại hỏi, tiên nhân cũng im lặng 
không nói, vua lại chặt đứt cánh tay nữa. Tiên nhân liền phát nguyện rằng: 
“Sau khi ta thành Phật, sẽ độ người này trước, không để cho người đời bắt 
chước làm ác”. Sau Tỳ-kheo Kiều-trần-như được độ đầu tiên, chính là quốc 
vương bấy giờ vậy. Thời Phật có một làng người khó độ. Phật bảo: “Những 
người này có duyên với Mục-liên”. Bèn sai Mục-liên đến đó để độ, quả nhiên 
độ được. Hỏi nguyên do, Phật nói: “Mục-liên kiếp trước, từng làm tiều phu, 
làm động vô số ong rừng, Mục-liên bỏ nghề, nói: “Các ngươi đều có Phật 
tánh, khi nào thành đạo, ta sẽ đến độ các ngươi”. Nay người làng này, chính 


30 


là những con ong đời trước. Do Mục-liên từng phát nguyện, nên có duyên với 
làng này. Xem đây đủ biết, không chỉ thấy tất cả mọi người, đều khuyên niệm 
Phật, phát nguyện cứu độ, mà ngay cả thấy tất cả loài súc sanh, cũng thay 
chúng niệm Phật, phát nguyện cứu độ tất cả. 

Hỏi: Niệm Phật dù có chân thành, nhưng số niệm hữu hạn. Giả sử một 
trăm con vật niệm cho được một ngàn danh hiệu Phật, thì một trăm con vật tự 
nhiên thầm được phước ấy. Ngộ nhỡ hằng sa mạng sống, mà cũng niệm cho 
được một ngàn danh hiệu Phật, phước ấy trở thành nhỏ, phải làm sao? 

Thí như một cây đuốc, chia lửa cho trăm người, ngọn lửa đuốc ấy vẫn 
không hao mất. Chia cho ngàn vạn người, ngọn lửa ấy cũng không hao mất. 

Hỏi: Ngày xưa có hai vị tăng, khi niệm Phật, quán tưởng thân ngồi 
trong hoa sen lớn, quán tưởng hoa sen nở-búp, năm tháng như vậy, đều được 
vãng sanh. Không biết người niệm Phật, có the bắt chước phương thức đó 
không? 

Trả lời: Có thể. Nhưng vẫn lấy niệm Phật làm chính. 

Trên đây là 22 câu hỏi đáp của Thiên Như lão nhân. 

Khởi Tín Tạp Thuyết 

(Phát minh) Dùng thuyết Tịnh độ, khuyến hoá người đại trí rất dễ, bởi 
họ phước báo sâu dày, căn trí vượt phàm. Dùng thuyết Tịnh độ, khuyến hoá 
ngu phu ngu phụ cũng rất dễ, bởi trong họ không có thành kiến, như ngọt dễ 
hoà, trắng dễ nhuộm. Chỉ có bọn lươn ươn như chúng ta, là khó giáo hoá, vì 
có sẵn một chút kiến thức nông cạn trong tâm, nên dù có đạo lớn cũng không 
muốn nghe, dù có lời hay cũng không chịu nghe. Vì thế gom góp những lời 
chỉ mê quy tín, và trích lục một số điều trong “Tịnh độ Tướng Phát Minh”, 
đặt tên “Khải Tín Tạp Thuyết”. 

Văn Khuyên Tu Của Như Như Cư Sĩ Nhan Bính 

Người ta ai cũng yêu sắc thân này, đâu ai tin thân là gốc khố. Lúc nào 
cũng dam mê khoái lạc, đâu biết lạc là nhân của khố. Đời người dễ qua, đâu 
the sống lâu, huyễn chất chang bền, rốt rồi cũng chết. Người sống lâu, tám 
chín mươi tuổi cũng chết; kẻ yếu mạng, bất quá hai ba mươi tuổi đã xong. 
Lại hôm nay chang biết ngày mai, tối ngủ sáng không dậy, thở ra không hít 
vào, là đã qua đời khác. Gân cốt chằng chịt quanh thân, dưới da là một khối 
thịt; tóc lông móng răng, nhóm như đống rác; đàm giải máu mủ, dơ tợ đại 
tiện. Đông lạnh hạ nóng, ngày ngày vật vạ với cơn sốt rét; muỗi mòng cắn 
đốt, đêm đêm cùng giòi bọ ngủ chung. Thân này không thể vui thích, mọi 
người hãy quyết xuất ly. Sao ngu muội còn khoe phong lưu, hồ đồ còn sanh 
điên đảo. Trên đầu lâu khô, cài hoa cài cỏ; bên da thịt thúi, bôi mỡ bôi hương. 
Áo lụa che bọc máu, mền gấm đắp thùng phân. Dùng hết trăm mưu ngàn kế, 
ngỡ rằng trụ thế vạn năm. Đâu ngờ nhức đầu chóng mặt, liền mau đến trước 
Diêm vương. Lại thêm bạc tóc rụng răng, quỷ vô thường gửi thư tìm đến. 
Niệm niệm luyến sắc mến tài, là con đường tắt đế mất thân người; ngày ngày 


31 


đam mê rượu thịt, là ngày ngày trồng sâu nhân địa ngục. Trước mắt mong 
khoái lạc nhất thời, sau thân chịu khố đau vạn kiếp. Một mai ở bên bờ vực cái 
chết, khi tứ đại phân ly, bên ngoài tay chân kéo rút, bên trong gan ruột đứt lìa, 
cho dù vợ con có thương tiếc, cũng không cách nào giữ lại thế gian. Giả sử 
con cháu đầy nhà, ai thay mình chết? Sinh, thống thiết khóc oan cho mình; 
chết, chỉ giác thần thức kẻ khác. Đường trước mờ mịt, xung quanh chang có 
lấy một ai. Ngang qua cõi chết, thấy không ai là không bi thương; vừa vào 
địa ngục, tới nơi tự nhiên thê thảm. Lìa đời vừa mới bảy ngày, địa ngục trải 
qua các án; pháp quan tố giác chang tình người, ngục tốt cầm chày mặt dữ 
tợn. Bình sinh làm thiện, chết sanh thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo; Khi sống 
tạo ác, chết vào hầm lửa, nước sôi, rừng đao. Ban đầu không tin nhân quả, lúc 
này mới biết không sai; trong gương tội mỗi mỗi rõ ràng, nơi địa ngục đủ mọi 
khố sở. Núi đao rừng kiếm, chịu bất tận vạn thứ dày vò; mang lông đội sừng, 
trả không hết bao nhiêu nợ nghiệp. Dù anh gan to mật lớn, cũng phải cúi đầu 
trước quỷ tốt; ai kia báng đạo huỷ tăng, cũng phải quỳ gối trước Diêm vương. 
Hồn phách tuy xa trần thế, nhưng thân xác vẫn ở trong áo quan, ba ngày năm 
ngày, mười ngày nửa tháng, thối rữa giòi bọ nghinh ngang, xú uế xông trời 
xông đất. Người nghèo, vứt ngoài đồng nội; kẻ giàu, chôn tận núi sâu. Ngày 
xưa mỹ lệ hồng nhan, trở thành tro bụi; ngày nay hoang vu bạch cốt, trở 
thành trần ai. Trước kia ân ái, đến đây thành không; xưa kia anh hùng, nay 
còn đâu nữa? cỏ xanh leo đầy bia đá, tiền giấy treo kín cây dương. Nghĩ đến 
đầu cành kết cục, đâu ai tránh khỏi như vầy. Neu muốn vượt khỏi luân hồi, 
cần phải quy tâm chánh giác. Thôi chớ chạy theo tà pháp, trên thân này đây 
có chân nhân. Già trẻ gái trai đều tu được, là tục là tăng cũng có phần. Gấp 
tìm đường sống, phải nghĩ cuộc sống đời sau; chang phải quy y, ắt phải luân 
hồi sáu nẻo. Neu ngày mai lại hẹn ngày mai, nháy mắt tuổi xuân qua mất; 
khiến người sau lại khóc người sau, xương trắng chất cao như núi. Di-đà 
khéo niệm, chớ đế lỡ kim đài đến rước; Diêm chúa vô tâm, chớ chọc ghẹo 
ông bung gậy sắt. Bỏ ác theo thiện, cải tà quy chánh. Với người lợi ích mọi 
người, với nhà cả nhà giải thoát. Dạy cho người người đều giác ngộ, dạy cho 
chốn chốn khỏi trầm luân. Lời Phật không tin, lời ai mới đáng tin? Cõi người 
không tu, cõi khác khó tu. Xin ai ngay đó nhận ra, chớ đê trôi qua vô ích. 

Lý Chướng Càng Nặng Hơn Dục 

Những người mù bấm sinh không biết con voi ra sao. Một quốc vương 
nọ, cho gọi một số người mù đến, hỏi: “Các ông có muốn biết hình tướng con 
voi thế nào không? Các người mù đồng thanh đáp: “muốn biết”. Vua liền sai 
quản tượng dẫn voi đến trước điện, bảo các người mù dùng tay sờ voi. Sờ 
xong, vua hỏi: “Các ngươi đã biết hình tướng con voi chưa?” Đã biết. Các 
người mù đồng thanh đáp. Vậy thì hình tướng con voi thế nào, vua hỏi. 
Người rờ trúng vòi voi nói: “Con voi giống như con đĩa”. Người rờ chân nói: 
“Con voi giống như cột nhà”. Người rờ bụng voi nói: “Con voi giống như cái 


32 


trống chầu”. Người rờ tai voi nói: “Con voi giống như cái quạt”. Người rờ 
đuôi voi nói: “Con voi giống như cái chổi”. Mồi người chấp theo ý mình, 
tranh cãi không thôi, đến nỗi ẩu đả nhau. Vua cười nói: “Các ngươi đều chưa 
biết voi là gì. Con đĩa, là cái või; cột nhà, là cái chân; trống chầu, là cái bụng; 
cái quạt, là cái tai; cái chối, là cái đuôi”. Đám người mù im lặng không dám 
nói, nhưng vẫn nghĩ những gì mình biết là đúng, và những người khác đều sai, 
vì thế đám người mù suốt đời chang biết con voi như thế nào. Giả sử không 
bảo dùng tay rờ, thì hình trạng con voi, chỉ cần nói mấy lời liền biết, đâu đến 
nỗi cãi ấu đả nhau. Chính vì rờ, mà người ta chấp vào kinh nghiệm của bàn 
tay, đoạn vô nghi hoặc, cố chấp trong lòng. Người không học, dạy tu Tịnh độ, 
cho dù không tin trọn, nhưng ắt không đến nỗi phỉ báng. Còn những kẻ có 
học chút ít, liền cho mình là đúng, bụng trống tâm cao, cho rằng đây chang 
qua là của Phật giáo, còn lời thành thật, ngược cho hoang đường, cam lộ, cho 
là thuốc độc. Nên nói: Lý chướng càng nặng hơn dục. 

Trước Phải Biết Thuyết Ba Đời 

Nhà nho có người không tin đời trước đời sau, cho nên không tin Tịnh 
độ. Không biết đời trước đời sau, như vậy hôm qua ngày mai, là cái vốn có, 
chang phải nhà Phật tạo ra. Giống như lục phủ ngũ tạng, vốn ở trong người 
bệnh nhân, làm sao vì nó được nói ra từ miệng của các bác sĩ, liền cho là 
những thứ ở trong tủ thuốc được? “Khuyến Sĩ Tử Văn” của Văn Xương Đe 
Quân, mở lời liền bảo “ta mười bảy đời làm thân sĩ đại phu”, là rõ ràng có ba 
đời vậy. Sĩ tử khoa danh, đều phải trải qua sự quản lý của ông ấy, chang lẽ lời 
ông ấy không đáng tin? 

Lại Phải Rõ Lý Nhân Quả 

Nhà nho không tin nhân quả, chăng phải không tin Phật, là không tin 
nho. Kinh Dịch nói: “nhà làm thiện có dư niềm vui, nhà làm ác mang nhiều 
tai hoạ” (Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu 
dư ương). Kinh Thư nói: “Làm thiện được phước, làm ác tai ương” (tác thiện 
giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương). Làm thiện làm ác, 
là nhân; được phước bị hoạ, là quả. Giống như mặt trời và thái dương, cùng 
là một vật. Nên nói: “Muốn biết nh ân đời trước, chính quả nhận đời này”. 
Neu ai tin lời trên, tự nhiên không dám làm ác, nếu cho báo ứng là hoang 
đường, là rơi vào dối trá người, chang ne nang gì. Giả như trong một ấp, một 
người tin mà làm thiện, vạn người tức thành vạn thiện; một người không tin 
mà tạo ác, vạn người tức thành vạn ác. Nên nói: “Người người tin nhân quả, 
là yên bình; người người không tin nhân quả, là đại loạn”. 

Lý Ba Đời Khổng Tử Chắc Chắn Đã Nói 

Thuyết ba đời, khảo cứu trong sử thư, thấy ghi chép rất nhiều. Nhà nho 
chỉ vì Không tử chưa từng nói tới, cho nên không dám nói ra. Song Không tử 
há đã không nói tới? Nếu bảo Khổng tử không biết ba đời, thì không thể là 
thánh nhân vậy. Trong bộ Luận Ngữ, lời của Khống tử, chỉ có 8503 chữ, chắc 


33 


chắn những lời Khổng tử nói ra mà không được chép lại rất nhiều. Nếu chờ 
phải thấy trong kinh sách mới tin, thì trong Tứ Thư Ngũ Kinh, Khổng tử chưa 
từng nói tới cha mẹ mình, nhà nho cũng phải giấu giếm những người sanh ra 
họ; Khống tử chưa từng nói đến anh em của mình, nhà nho không nên nói 
đến anh em mình; Khống tử chưa từng nói đến nhà cửa đất đai của mình, nhà 
nho không nên ở cung thất có của cải. Không những thế, giấy bút mực nghiên, 
trong kinh thư không có nói tới, chắc chữ viết của Khống tử kém lắm! Ngoài 
áo vải bố mùa hè áo lông cừu mùa đông, chưa từng nói đến quần, e rằng thời 
nay mặc quần sai mất! Ớ Kim Tích, Giang Nam, nhà nho không nên làm; ở 
Đơn Thanh, Tây Thục, nhà nho không nên tạo màu, vì sao? Vì Khổng tử 
chưa từng nói. Vậy mà trong kinh thư, Khống tử dạy người hiếu đễ, nhà nho 
lại không chịu hiếu đễ; dạy người trung thứ, nhà nho lại không chịu trung 
thứ. Lại chưa từng khuyên người bài bạc, nhà nho lại thích bài bạc; chưa từng 
dạy người làm việc này việc kia, lại chạy đi làm việc này việc kia, là sao? 
Nói tóm lại, là chăng suy nghĩ! 

Người Trí Chớ Cho Rằng Mình Chết 

Thân người tối sơ không có chết, chữ “chết”, là từ nơi thân thịt mà có. 
Thân thịt tuy có thay đối, nhưng chân tánh vốn không thay đối. Điều này như 
đi xa, ngồi thuyền ngồi xe. Thuyền, xe, là thân thịt; người ngồi thuyền, ngồi 
xe, là chân tánh. Ngay nơi thân thịt mà nói, người sống thọ không được trăm 
năm; nếu nói bản lai diện mục của ta, đâu chỉ sống lâu bằng trời đất, ngẫm kỹ, 
sung sướng biết bao! Những người không tin đời sau, chỉ biết có thân thịt, mà 
không biết có chân tá nh . Đó rõ ràng coi mình có chết, là cái thấy sai lầm vậy! 

Người Có Trí Không Thể Có Kiến Văn Hẹp Hòi 

Trong tâm nhãn người nông phu, không biết cảnh giới của phú ông; 
trong tâm nhãn của phú ông, không biết cảnh giới của đế vương. Cùng là con 
người với nhau, mà lớn nhỏ cách nhau như trời với đất. Huống hồ từ người 
tới trời, từ trời đến Phật? Người ta bảo người có học, kiến văn ắt rộng. Đâu 
biết càng có học, kiến văn càng hẹp. Do họ chấp trước những gì thâu nhận 
trước, trở thành thành kiến. Do cái kiến văn của họ, không ngoài quốc độ này, 
không biết thế giới nhiều không the cùng tận; mặt trời mặt trăng nhiều cũng 
không thể cùng tận. Chỉ biết từ thuở khai thiên lập địa, bắt đầu từ Bàn cổ, 
không biết Kiếp sơ, từ sau Đại Bình Đang Vương khai sáng, hiện tại đã trải 
qua tiểu kiếp thứ 9. Chỉ biết chỗ này, gọi là Trung Hoa, không biết ngay 
trong một châu Diêm-phù-đề, nước tự gọi là Trung Hoa ấy, đã có 16 đại quốc, 
500 trung quốc, 10 vạn tiểu quốc. Chỉ biết đời người 70, liền gọi xưa nay 
hiếm, không biết người thời kiếp sơ, ban đầu tới 84.000 tuổi. Chỉ biết nguồn 
gốc cơm áo của phương này, phải do cày, dệt mà ra, không biết cõi Phật cõi 
trời, nghĩ áo có áo, nghĩ com có cơm. Chỉ biết vàng bạc châu báu, cõi này 
kiếm được rất khó, không biết cõi Phật mười phương, đất toàn bằng vàng. 
Chỉ thấy văn tự cõi này, chỉ có lục thư (tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, 


34 


chuyển chú, giả tá) do Thương Hiệt tạo, không biết từ sau mở mang, thư pháp 
đã có 64 loại. Chỉ biết chút ít điển tịch của “Tả”, “Quốc”, “Sử”, “Hán”, liền 
xưng là tố tiên của giới nghệ thuật, không biết trên điện Phố Quang Minh, 
sách chất như núi. Chỉ biết cái thân thịt của nhân loại, do tinh cha huyết mẹ 
mà thành, không biết đầu thai hoa sen, sanh ra nơi thom tho tinh khiết. Chỉ 
biết cưới được một người vợ đẹp, liền yêu thương, trân quý, chỉ có lời vợ là 
nghe theo. Đâu biết Chuyển Luân Vương khi lâm giá, ngoài ngọc nữ, còn có 
2 vạn phu nhân mỹ lệ. Đen như trời Đao-lợi, ngọc nữ, nhiều cả ngàn vạn ức. 
Bên cạnh mỗi ngọc nữ, hoá một thiên vương, đe thọ hoan lạc. Chỉ biết con 
người là tối linh của vạn vật, không biết nhân loại, chang qua chỉ là một 
đường trong sáu đường, một loài trong bốn loài, một pháp giới trong mười 
pháp giới. Chỉ biết thờ phụng một hai vị thánh, liền cho là tối tôn không ai 
bằng, ngoài ra tất cả thiên thần địa thần, đều không đáng tin, tất cả những gì 
không chính mắt thấy, đều là hoang đường. Đâu biết mỗi một quốc độ, tức có 
mấy vị thánh nhân, chủ trì giáo hoá. Cõi Diêm-phù-đề, nhân loại có tới 6400 
chủng tộc, không chỉ ở đây có thánh nhân. Ôi! Cảnh giới này, há những kẻ vì 
thanh sắc lợi danh, mà có the thấy được chút ít sao? Thí như con giun, chỉ 
biết vui ăn bùn trong mấy tấc đất, không biết rồng cuộn trong biến lớn, tạo 
sóng làm mưa; thí như con bọ hung, chỉ biết vui vo viên phân cứt, không biết 
đại bàng bay cao chín vạn dặm, siêu vượt mọi loài. Cho nên người học Phật, 
cần phải quan sát. 

Kỉnh Tạng Không Thể Không Đọc 

Heo dê gà chó, chỉ biết kêu không biết nói, so với con người biết nói, 
con người quý hơn. Người một chữ bẻ đôi không biết, chỉ nói được bằng 
miệng, không nói được bằng tay, so với người biết ít chữ có thế viết thư, 
người biết ít chữ quý hơn. Người biết ít chữ, tuy có thể dùng tay thay miệng, 
nhưng trọn không thê biên một tay thành trăm tay, và không thê giữ bàn tay 
ấy đến trăm nghìn năm. Neu bác thông kim cố, viết sách đe đời, in ra trăm 
ngàn vạn cuốn, một cuốn giữ đến trăm ngàn năm, người ấy không quý hơn 
sao? Song đây vẫn là sách thế gian, nếu ngoài sách thế gian, bác lãm thêm 
kinh Phật, thì tất cả trên trời dưới trời, kiếp trước kiếp sau, cho đến biến Phật 
pháp, đều biết sơ lược đại khái, kiến văn không rộng hơn sao? Song, kiến văn 
dù rộng, nhưng nếu không có một phương pháp thang tắt, ra khỏi ba cõi, thì 
đối với hạt giống Bồ-đề, vẫn không có phần. Neu bác thông tam tạng, lại 
được pháp môn Tịnh độ, một lòng tin tưởng hành trì, quả là phúc đức mười 
đời. Có người hỏi: Biến Phật pháp, tuy là lời thành thật của Như Lai, nhưng 
sao nhà nho không tin? Trả lời: Những việc văn võ của Nghiêu, Thuấn, Võ, 
Thang, nếu nói cho người không biết chữ, anh ta cũng cho là hoang đường. 
Cho nên kinh sách Phật, quả không thế không đọc. 

Huyền Trang Khéo Khỏi Phát 


35 


Thế gian có người thấy tăng không giới hạnh, nên khinh mà không tin 
Tịnh độ, là sai. Đâu thể đạo sĩ bất tiếu, mà khinh Lão tử; nhân sĩ bất tiếu, mà 
khi Khống tử. Người trí còn không vì người bỏ lời, huống hồ vì giáo đồ mà 
coi thường giáo pháp? Ngày xưa Đường Thái Tông bảo với thầy Huyền 
Trang: “Trấm muốn trai tăng, nhưng nghe tăng phần nhiều không có giới 
hạnh, phải làm sao?” Huyền Trang đáp: “Côn Sơn có ngọc, lẫn lộn trong bùn 
cát; Lệ Thuỷ sanh vàng, há không có ngói gạch? thô mộc nặn khăc thành La- 
hán, cung kính thì phước sanh; đồng thiếc đúc thành tượng Phật, đập phá ắt 
có tội. Rồng đất tuy không thế cho mưa, nhưng cầu mưa phải xin rồng đất; 
phàm tăng tuy không thế giáng phước, nhưng tu phước phải kính phàm tăng”. 
Thái Tông bừng tỉnh nói: “Trẫm từ nay về sau, dù thấy một chú Sa-di, cũng 
kính như Phật”. Ôi! Thái Tông vốn đã có phước nhiều đời, nhưng vừa nghe 
liền tỉnh, thầy Huyền Trang cũng có thể đáng gọi là khéo khải phát vậy! 

Phải Nơi Thân Thịt Sanh Tâm Yếm Ly 

Nhân sinh ở đời, tám khô bức bách. Nhưng người ta không tự biêt khô, 
còn cho là lạc, quả là từ khổ đi vào khổ, vĩnh viễn không có ngày ra. Lại lấy 
sinh khố mà nói, ở trong bào thai, dưới phế phủ, trên đại tràng, từ mô tới bào, 
dần dần thành hình, ở trong bào thai, không được tự do. Người mẹ ăn thức ăn 
nóng vào, bào thai cảm giác như dội nước sôi; người mẹ uống thức uống lạnh 
vào, bào thai cảm giác như nằm trên băng lạnh. Chỗ ở là chỗ dơ uế, thức ăn 
đều là máu huyết bất tịnh. Thời gian trụ thai không đầy 300 ngày, nhưng chịu 
khố đồng với mấy chục năm. Đầy một tháng, liền chúc ngược đầu xuống, đầu 
hướng xuống sản môn, hình chất lớn dần, muốn ra không được. Sự sống chết, 
trong khoảnh khắc này; sự sống chết của người mẹ, cũng trong khoảnh khác 
này. Lúc này bà đỡ kéo ra, đau như phanh thây, cho nên vừa ra khỏi bào thai, 
không đứa trẻ nào là không khóc. Sau khi ra khỏi bào thai, phân tiểu bề bộn, 
không biết xấu hổ. Dù là đại phú quý, cũng như vậy; đại hiền thánh, cũng 
như vậy. Nhưng do con người quen như vậy, nên không biết tỉnh giác. Neu 
đêm khuya thanh vắng, ngồi nhìn lại, đâu không đáng thương đáng nhục? 
Như Lai đại thánh, thương xót thế gian, dạy người cầu sanh Tịnh độ, hên hoa 
hoá sanh, khỏi hoạn nạn này. Sao còn đắm nhiễm trầm mê, không sanh chán 
lìa. 

Người Đại Hiếu Không Nguyện Nhập Thai 

Thần thức đầu thai, không chỉ chính mình chịu khố, mà người mẹ, cũng 
chịu đại thống khố. Không nói trong thai mười tháng, một ngày bằng một 
năm, mà đến khi ra thai, người làm mẹ thống khố vạn trạng, xấu hố sợ hãi 
khôn xiết. Giờ phút nào quỷ cũng chực chờ hút tinh khí, cầu sống khó được. 
May mắn mẹ tròn con vuông, liền yêu con hơn châu báu. Do đó nhường khô 
nằm ướt, nuôi nấng ẵm bồng, tinh huyết một đời, âm thầm tiêu tốn. Ngày xưa 
có một Sa-di bảy tuối, có túc mạng thông, biết được đời trước của mình, than 
rằng: “Thân của ta đây, luỵ bi phiền đến năm người mẹ. Khi làm mẹ con đời 


36 


thứ nhất, nhà hàng xóm cũng có người sanh, ta bị đoản mạng, mẹ thấy đứa 
con người hàng xóm trưởng thành, liền sanh bi não. Khi làm mẹ con đời thứ 
hai, ta lại chết sớm, mẹ nếu thấy người cho con bú, liền sanh bi não. Khi làm 
mẹ con đời thứ ba, 10 tuổi liền mất, mẹ thấy những đứa trẻ khác ăn uống 
giống ta, liền sanh ưu não. Khi làm mẹ con đời thứ tư, chưa có vợ mà chết, 
mẹ thấy đồng bạn lấy vợ, liền sanh bi não. Nay đời thứ năm, bảy tuổi xuất gia, 
mẹ ta nhớ con, lại sanh ưu não. Ta nghĩ sanh tử luân hồi, luỵ người thân đến 
vậy, nên tinh tấn tu hành”. Nay thiên hạ đầy người, phần lớn liên luỵ người 
thân, những người báo đáp thân ân, đâu được mấy người? Đầu thai một đời, 
bi luỵ một cha mẹ; đầu thai trăm ngàn vạn đời, liên luỵ trăm ngàn vạn cha mẹ. 
Bằng ly trần thoát tục, liên hoa hoá sanh, vĩnh viễn không hên luỵ cha mẹ, 
chang lẽ không phải đại hiếu của đại hiếu sao? Chính những người ngày nay 
huỷ báng Phật pháp, cho xuất gia là bất hiếu, là cam lòng luôn ở trong thai, 
mà hên luỵ đến người thân vậy. 

Đại Quý Nhân Nên Biết Hổ Thẹn 

Gọi là quý nhân, chang phải tước lộc cao quan, học thức phong phú, 
mà chính là những người có khả năng trừ khử thái độ ti tiện, trừ khử trạng 
thái ti tiện đồng với cầm thú. Ti tiện là gì? Là tham, dâm, sát, đạo vậy, thứ 
này cầm thú đồng có. Ngoài ra còn có những thứ đáng xấu đáng hận hơn, đó 
là việc hoá làm phân trong bụng. Bất luận thức ăn ngon ngọt bao nhiêu, hễ 
qua khỏi yết hầu đều biến thành phẫn uế, gớm không muốn nhìn. Tích chứa 
lâu ngày, liền theo đường đại tiếu tiện, phân loại mà ra, kinh tởm không khác 
của heo chó. Trạng thái ti tiện này, lỡ phạm vào một, đã là xấu hố, làm sao có 
the ngày ngày như thế? Neu có trang thái ti tiện này, không tự giác tri, không 
cầu yếm ly, thì không khác gì cầm thú. Nên phải tự oán tự trách, lúc nào cũng 
muốn trừ bỏ trạng thái ti tiện này, mới là đại quý nhân. Sáu cõi trời, tuy 
hưởng thiên cam lồ vị, thơm tho tinh khiết, trên mình mây thơm tuôn ra tự 
nhiên, trong chốc lát có the đi lại trăm ngàn cõi nước, không có cái hôi dơ 
của đàm giải đại tiểu tiện, cho nên cái móng tay của chư thiên, giá trị bằng cả 
cõi Diêm-phù-đề, nhưng sở dĩ không được gọi là đại quý nhân, là do chưa 
tránh khỏi luân hồi. cần phải vượt thoát, liên hoa hoá sanh, sau có the dứt 
hăn trạng thái ti tiện này. Đây chăng phải sức của Không-Mạnh, có thê cứu ta. 

Kén Tằm Dụ 

Tằm làm kén, trái qua phải, trên xuống dưới, nhả hết trong bụng ra mà 
tạo thành. Đe hết trong bụng, là an nhiên không có việc gì. Người ta đâu hay 
kinh doanh, là tự trói buộc. Những con tằm tưởng nhả tơ tạo kén là bảo vệ 
thân, ai ngờ vì đó mà bị sát thân. Hàng ngàn vạn con tằm, đâu con nào tránh 
khỏi nước sôi, nhưng con lại truyền con, cháu lại truyền cháu đế vào nước sôi, 
không sự thê thảm nào bằng. Những con tằm trong hai cánh cống thế gian, 
cũng lại như thế. Cả đời kinh doanh, vừa lo cho vợ con có chút y thực, kết 
oán cừu, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp, đến khi gia đình có chút của cải, thì 


37 


thân này đã bị trói vào trong. Hàng vạn con người, đau ai tránh khỏi trả báo, 
nhưng con lại truyền con, cháu lại truyền cháu đế trả quả báo, không sự kỳ lạ 
nào bằng. Nên kinh “Tứ Thập Nhị Chương” nói: “Vợ con nhà cửa trói buộc, 
chắc hơn lao ngục. Lao ngục có ngày ra, vợ con không có niệm xa lìa.” 

Mã Dụ 

Ngựa có bốn loại: Ngựa hay nhất, thấy bóng roi liền chạy, không đợi ra 
roi; kế đến là đánh một roi liền chạy; kế nữa là đánh nhẹ không chạy, đánh 
mạnh mới chạy; ngựa tồi nhất, đánh mạnh cũng không chạy, phải đâm vào da, 
đau quá mới chạy. Con người cũng như thế. Người có trí tuệ, dễ tỉnh giác, 
trong một trăm dặm nghe có người chết, liền kinh hãi nói: “trong một trăm 
dặm có người chết, ta cũng là người, chết ắt đến ta. Vội vàng tu hành, để cầu 
giải thoát. Đây chính là con ngựa thấy bóng roi liền chạy vậy. Ke đến thì là 
thân thích chết mà giác ngộ, kế nữa là thấy người lân cận chết, rồi sau giác 
ngộ. Neu đợi mình già, hoặc chính bị bệnh rồi mới giác ngộ, thì đây là con 
ngựa chờ đâm vào da rồi mới chạy vậy. Neu già vẫn không giác ngộ, hoặc 
bệnh vẫn không giác ngộ, còn thua bốn loại người trên. 

Hồ Ly Dụ 

Hồ ly đêm tối vào nhà bếp, ăn no rồi ngủ quên mất, sáng mai không thế 
trốn chạy, bèn giả chết đợi người đem vứt. Không bao lâu, quả có người 
muốn vứt, một người nói: “Đuôi hồ ly đẹp quá, đợi tôi cắt rồi mang vứt”. Hồ 
ly nghe mà sợ, chịu đau cho họ cắt. Chốc có một đứa trẻ đến, muốn cắt hai lỗ 
tai, hồ ly nghe càng sợ, nhưng nghĩ hai tai không ảnh hưởng đến tính mạng, 
lại chịu đau cho cắt. Chốc lại có người nói: “Da có thế may áo lông”. Hồ ly 
kinh hãi nghĩ: “Neu lấy da ta, chắc chắn cắt đầu mo bụng, làm sao chịu nổi?” 
Thế là bật dậy phóng ra, hen thoát. Người ta ở trong lao ngục của ba cõi, 
không khác cái nhà bếp, nghiệp đã đầu thai làm người, khó tránh khỏi cái 
chết, chỉ có niệm Phật vãng sanh, mới có thế vượt qua cái chết. Bỏ lỡ thời trai 
tráng, là cái đuôi hồ ly đã bị cắt; đến khi tuối già, đã sắp cắt đầu mổ bụng. 
Neu chang lập hoang thệ nguyện, phấn đấu quên mình, có thể ra khỏi mê đồ, 
mong Phật tiếp dẫn sao? 

Đổ Tội Cho Diêm Vương 

Một người chết, gặp Diêm chúa, theo tội hành phạt. Người ấy nói: 
“Sớm biết như vậy, sao đại vương không cho thần một tin trước?” Diêm chúa 
nói: “Ta đã báo cho ngươi mấy tin. Tóc ngươi bạc dần, đó là tin thứ nhất; 
răng ngươi rung rinh, đó là tin thứ hai; sức ngươi yếu dần, đó là tin thứ ba; tai 
mắt ngươi mờ điếc dần, đó là tin thứ tư thứ năm”. Có một thiếu niên khóc 
rằng: “Người ấy được báo tin, nhưng con thì không”. Minh chúa đáp: “Ta 
cũng báo cho ngươi mấy tin. Ngươi còn nhớ một thiếu niên nọ, bị bệnh dịch 
chết không? Một thiếu niên nọ treo cổ chết không? Một thiếu niên nọ bị chết 
nước không? ... Đó đều là những tin báo cho ngươi đó. Đâu cần phải gọi tên 
mà báo. Cho dù ngươi có sức mạnh không ai bằng, có khả năng lật trời úp 


38 


đất, có tránh khỏi sự thẩm vấn của cõi này không? chỉ có vượt thoát thế gian, 
thì không chỉ tránh được sự thấm vấn của cõi này, đồng thời có thế khiến cho 
diêm chúa kính ne, thì chỉ có người niệm Phật vãng sanh. 

Con Thiêu Thân 

Con thiêu thân chết nơi ngọn đèn, chang phải chết bởi ngọn đèn, mà là 
chết bởi cái thấy. Người ta thương mà đuối đi, vừa đuổi đi nó lại tìm kẽ hở 
lao vào, cho rằng cái thấy của ta, là đúng. Quyết chí tiến lên, đến chết mới 
thôi. Con người ta háo thanh sắc, háo danh lợi, háo bài bạc, cũng do cái thấy 
của họ, ở tại nơi đây. Do đó quyết chí tiến lên, cho đến chết mới thôi, sao 
không lấy con thiêu thân làm gương. 

Con Ruồi Trong Cửa sổ 

Có một con ruồi trong cửa số, bay qua bay lại cả ngày không ra được, 
là do nó chấp vào cái thấy nên không thể thoái lui một bước. Nếu biết thoái 
lui một bước, thì trời cao biên rộng. Thê giới Ta-bà, là một cái cửa sô lớn, từ 
xưa đến nay, không biết đã nhốt bao nhiêu con ruồi bên trong. Ta nay may 
mắn biết thoái bước, bay về hướng Tây, bay về hướng Tây, sướng quá! 

Bốn Cách Luyện Ngựa 

Thời Phật tại thế, có một người giỏi luyện ngựa, Phật hỏi có mấy cách, 
ông trả lời có bốn cách: 1. Dịu ngọt, 2. Nạt nộ, 3. Trước nạt sau dỗ, 4. Trước 
dỗ sau nạt. Phật hỏi: “Neu bốn cách ấy mà ngựa không nghe lời, thì làm 
sao?” Giết. Điều mã sư đáp. Thế tôn giáo hoá đệ tử, có mấy cách. Điều mã sư 
hỏi. Cũng có bốn cách. Đức Phật trả lời. 1. Hạng thứ nhất dùng lời dịu ngọt, 
có nghĩa người thiện tín, khuyên bảo tu hành. 2. Hạng thứ hai cảnh cáo, có 
nghĩa người tạo ác, cảnh báo luân chuyến tam đồ. 3. Trước khuyên tu hành 
học đạo. 4. Trước cảnh báo luân chuyến tam đồ. Điều mã sư hỏi: “Bốn cách 
ấy không dạy dỗ được, phải làm sao?” Ta cũng giết. Phật trả lời. Điều mã sư 
hỏi: Như Lai đại từ, sao lại giết người?” Phật đáp: “Không giáo hoá được, 
dạy cũng vô ích, thì không dạy nữa. Không dạy nữa, chính là giết vậy”. 

Thuốc Chữa Mắt 

Thế tôn sắp nhập Niết-bàn, hoàng hậu Ma-da trên cung trời Đao-lợi, 
gặp mấy cơn ác mộng, nội dung một giấc mộng rằng: Mộng mặt trời cõi 
Diêm-phù-đề bỗng tắt, cả thế gian đen tối, có vô số La-sát, tay càm dao bén, 
móc mắt thế nhân. Ma-da than rằng: “Đây ắt là điềm Như Lai con ta nhập 
Niết-bàn”. Không lâu tôn giả A-na-luật, quả nhiên lên trời báo. Những sách 
vở phỉ báng Tam bảo của thế gian, chính là những con dao móc mắt người 
đời. Người thời mạt pháp, phước báu càng kém, thì những loại sách này càng 
nhiều; trí tuệ càng yếu, thì người phụng hành sách này càng nhiều. Nên người 
có phước, cần phải sớm tự giác ngộ, không bị nó móc, là hơn. Neu đã bị chọc 
thương, phải nhanh chóng nhỏ thuốc. Thuốc gì? Sách này là một trong các 
thuốc đó ! 

Có Nguyện ắt Thành 


39 


Mông Chánh, tự Thánh Công, làm chức Công Chánh triều Tống Lã 
Văn, thời Tống Thái Tông, đỗ tiến sĩ hạng nhất, được phong làm Hứa Quốc 
công. Mồi sáng khi lễ Phật, chú nguyện rằng: “Người không tin Phật, chớ 
sanh vào nhà tôi, nguyện con cháu tôi, đời đời ăn lộc vua, hộ trì Tam bảo”. 
Sau cháu Di Giản, được phong làm Thân Quốc công. Mồng một tết hằng năm, 
sau khi lạy Từ đường, là lễ lạy thiền sư Quảng Huệ. Công Trứ con trai Thân 
Quốc công, cũng được phong làm Thân Quốc công, đối với thiền sư Thiên Y 
cũng như vậy. Tả thừa Hảo vấn, đối với thiền sư Viên Chiếu cũng như vậy. 
Dụng Trung con trai Tả Thừa, đối với thiền sư Phật Chiếu cũng như vậy. Đời 
đời quý hiên phụng Phật, quả phù họp với lời nguyện của Hứa Quôc công. 
Cái mà Văn Chánh mong cầu, chang qua chỉ nguyện thế gian, mà còn được 
thành tựu. Huống hồ phát Bồ-đề tâm, nguyện sanh An Dưỡng, mà không toại 
nguyện sao? 

Người Tu Không Thể Không Tu Tị nh Độ 

Thiền sư Thanh Thảo Đường đời nhà Tống, có giới hạnh, hơn 90 tuối. 
Phật tử Tằng Thị thường cúng dường ngài, ngài cảm ân đức ấy, nên hứa sanh 
vào nhà họ Tằng. Sau nhà họ Tằng sanh con, người ta thấy ngài Thanh Thảo 
Đường, đã ngồi tịch. Đứa con ấy chính là Tằng Lỗ Công. Nhờ đời trước từng 
tu phước huệ, nên nên tuổi trẻ đậu cao, sau làm Hiền tế tướng. Lại như thời 
Minh Mạt, Đại Thành ở Chiết Giang, khất thực nuôi chúng trong chùa, một 
lần đi ngang quán cơm nhà họ Sử, họ Sử là một Phật tử thuần thành, nên 
thỉnh Đại Thành vào quán. Hôm đó họ Sử thấy Đại Thành khất thực chỉ được 
có ít, liền lấy cơm mình thêm vào cho đầy. Nhà họ sử vốn không có con, sau 
người vợ bỗng mang thai. Lúc lâm bồn, thấy Đại Thành vào phòng, bà vội 
hỏi thầy vào đây làm gì, nhưng bỗng biến mất. Lúc ấy bà sanh được một cậu 
con trai. Hôm ấy không thấy Đại Thành đến lấy cơm, đến chùa hỏi thăm, thì 
biết hôm đó Đại Thành tạ thế, liền đặt tên con là Đại Thành. Đứa trẻ còn nhỏ, 
thông minh hiếu hữu, ăn chay, trọn đời không phá giới, năm Ảt Mùi niên 
hiệu Thuận Trị, thi đậu Trạng Nguyên. Từ thế tục mà nhìn, hai vị này, đều 
phú quý và có danh lớn. Nhưng từ người tu hành mà nhìn, thì hai vị tăng này 
nhầm to. Giả sử hai thầy biết có pháp môn Tây Phương, lấy công đức tu hành 
hồi hướng Tây phương Tịnh độ, cho dù không được thượng phấm, cũng được 
trung phấm, đâu đến nỗi chỉ là trạng nguyên, tế tướng mà thôi! 

Cao Tăng Cũng Nên Tu Tịnh Độ 

Nhà Tuỳ, Thích Huyền Cảnh ở Tương Châu, thông cả tông lẫn giáo, 
đạo phong truyền khắp. Tháng 6 năm thứ 2 niên hiệu Đại Nghiệp, sắp thị tịch, 
tắm rửa sạch sẽ, ngồi nhìn lên, bỗng nói: “Ta muốn sanh Đâu-suất nội viện, 
diện kiến Di-lặc Bồ-tát, sao lại làm Dạ-ma Thiên Vương?” Chúng hỏi sư nói 
gì, sư nói: “Không phải là chỗ thấy biết của các con?” Lát lại nói: “Trên trời 
rất bận, khách khứa rất nhiều”. Nói xong ngồi yên thị tịch. Ôi! Khi sư tu hành, 
phát tâm gặp Bồ-tát Di-lặc, vậy mà không gặp Di-lặc, chuyến làm vua trời 


40 


Dạ-ma. Từ thế tục mà nhìn, địa vị ấy đã trên cả Thượng đế vậy, nhưng so với 
sanh Tây phưong, thì thua xa, vì vậy cao tăng cũng nên tu Tịnh độ. 

Không Thể Cam Tâm Làm Quỷ 

Tất cả nhân loại trong ba cõi, bất luận giàu nghèo trí ngu, sau khi chết, 
nếu không vãng sanh, tất cả đều phải làm quỷ. Khuyên người niệm Phật, cầu 
sanh Tịnh độ, là khuyên người đời không đi làm quỷ. Nhà nho không tin Phật 
pháp, lại còn phỉ báng, như vậy chính mình cam tâm làm quỷ, còn khuyên tất 
cả thế nhân làm quỷ. Hiện tại làm người, thở ra không hít vào, tất cả đều làm 
quỷ. Người ta không biết thời giờ mau chóng, nên nhọc hình lao sức cầu phú 
quý, dù nghèo hay giàu, một khi ra đi, cũng không mang theo được một xu, 
quỷ gọi liền đi, đâu phải giàu sang là khỏi? Chỉ có người niệm Phật, đến đây 
không bệnh không hoạn, an nhiên ra đi, thân không bệnh khố, tâm không hôn 
mê, ác quỷ thấy hình chạy xa, Diêm vương nghe tên đảnh lễ, chang lẽ không 
phải đại trượng phu xuất thế sao? Chỉ có như thế, mới không làm quỷ, còn 
không làm quỷ, quả thật chang phải việc dễ ! 

Chín Loài Đầu Nên Vãng Sanh 

Chín loài là: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hoá sanh, trời hữu sắc, 
trời vô sắc, trời hữu tưởng, trời vô tưởng, trời phi tưởng phi phi tưởng. Chín 
loài, là bao gồm hết quý, tiện, u (cõi âm), minh (cõi dương), trên trời dưới 
trời. Trong chín loài, ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khố nhất; 6 
cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới là sướng nhất. 
Chưa ra khỏi sanh tử, cho nên luân hồi trong sáu đường, khố cố nhiên là khố, 
mà lạc cũng khố. Cho dù chư thiên sống lâu hưởng phước vô tận, nhưng khi 
phước báo hết, vẫn rơi vào trong ba đường, sao bằng Cực lạc quốc độ vĩnh 
viễn ra khỏi luân hồi? Mỗi khi tiến hương nơi các miếu của Văn Xương, 
Quan Đe, Đông Nhạc, tôi thường nguyện rằng: “Nguyện các ngài tôn tín Tam 
bảo, phát Bồ-đề tâm, vãng sanh Tây phương, hành Bồ-tát đạo”. Lại thường 
đảnh lễ Đẩu Mau Tôn Thiên và Hạo Thiên Thượng Đe, tuy rất lo sợ, nhưng 
sau khi đảnh lễ, cũng nguyện chí tôn niệm Phật, hành Bồ-tát đạo, độ khắp tất 
cả. Vì sao? Vì người có trí tuệ, thấy được những việc cực cao minh của thế 
gian, cũng không bằng niệm Phật; có phước báu nhất, không bằng vãng sanh. 
Niệm Phật vãng sanh, không phước báo nào có the so sánh. Đấu Mau Tôn 
Thiên, tức Ma Lợi Chi Thiên Bồ-tát; Hạo Thiên Thượng Đe, tức Đao Lợi 
Thiên Vương. Mỗi khi Thế Tôn thuyết pháp, Đao Lợi Thiên Vương thường 
luôn cung kính hầu hai bên trái phải. Hôm nay nghe lời nguyện thầm này, tất 
nhiên vui vẻ, tuyệt không khai ngược tội lồi. Chúng ta may mắn gặp pháp 
môn này, không lo dũng mãnh tinh tấn, hồi hướng Bồ-đề, chang phải là điều 
“rất đáng thương xót” mà đức Phật đã nói hay sao? 

Niệm Phật Không uổng Công 

Việc đời, mưu mà không thành, thì bao nhiêu công lao trước bỏ hết. 
Chỉ có niệm Phật, cho dù hữu thỉ vô chung, công phu niệm Phật trước, cũng 


41 


nhất quyết không uổng phí. Ngày xưa có người đốn củi, gặp hổ leo lên cây, 
niệm một câu “Nam Mô Phật”, sau 8 1 kiếp, vẫn nhờ phước ấy mà được xuất 
gia, dần đến thành Phật, huống hồ tinh tấn cả đời? Cho dù đời này không 
được vãng sanh, đời sau cũng ra khỏi sanh tử, không như thế tục học hành 
không xong, uống phí tinh thần; kinh doanh không được, trở thành lỗ vốn. 

Những Việc Tốt Đẹp ở Đời Không Bằng Niệm Phật 

Kinh Thí Dụ nói: “Xưa có hai vợ chồng, cầu con, người vợ liền mang 
thai, sanh ra bốn vật: 1. Đấu gạo chiên-đàn, 2. Bình mật cam-lộ, 3. Túi gấm 
châu báu, 4. Bảy cây gậy thần. Người ấy than: ‘Ta vốn cầu con, cần gì những 
vật này’. Thiên thần hỏi: ‘Ngươi muốn con để làm gì?’ Người ấy trả lời: ‘Ta 
muốn con, để sau nương nhờ’. Thần nói: ‘Gạo trong đấu, dùng hết lại đầy; 
cam-lộ trong bình, có thể chữa bách bịnh; túi châu báu, dùng không hết; bảy 
gậy thần, đế phòng hung bạo’ Hiếu tử ở đời, há được như thế?’ Người ấy 
nghe xong sung sướng, liền được giàu to. Sau nước khác nghe biết chuyện, 
cho quân đến đoạt, người ấy cầm gậy vung lên, gậy đánh tan tác giặc cướp, 
ông được bảo toàn’. Người đời vội vội vàng vàng, không rảnh tu hành, chang 
qua chỉ vì vợ con. Nhưng dù vợ con cung phụng đến mấy, sao bằng bốn vật 
này! Con như vãng sanh Tây phương, vượt qua sanh tử, vạn phước trang 
nghiêm, sở cầu như ý, bốn vật kia làm sao sánh được! Cho nên sự việc tốt 
nhất của cõi trời cõi người, cũng không bằng niệm Phật. 

Năm thứ 2 thứ 3 niên hiệu Quang Tự nhà Thanh, mấy tỉnh miền bắc 
gặp hạn lớn, thầy Liên Mỗ ở úy Châu ở trong một cái miếu nhỏ ngoài thôn, 
có một người đói ở Sơn Đông đột ngột vào miếu, la gào bụng đói, muốn ăn 
com, sư nói: “Com tôi vừa ăn hết rồi, không còn chút nào cả”. Người ấy càng 
thúc dục hơn, sư nói: “Tôi nấu ít cơm cho ông”. Sư Liên thời khóa hằng ngày 
6 vạn danh hiệu Phật. Miệng tuy hứa nấu, nhưng muốn lần cho xong tràng 
hạt. Người ấy ý cho rằng không nấu cơm cho, hen cầm búa, trở sống búa vào 
đầu sư, sư ngã xuống, người ấy dùng cái vá cào than, múc hai vá não, vùi 
dưới than rồi đi. Sư hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lát sau tỉnh dậy, đến đại hồng 
chung, đánh dồn dập mấy mươi tiếng. Trong thôn hễ có việc quan, đều dộng 
chuông làm hiệu lịnh. Thôn dân kéo đến, thấy sư nằm trên vũng máu. Mọi 
người thấy sư còn thở, lay gọi hỏi, sư đáp: “Bị một người đói đánh”. Mấy 
mươi người chia nhau tứ ngã đi tìm, bắt được người ấy, bắt đền mạng, dẫn về 
trong miếu, sư nói: “Tôi với ông ấy chắc chắn đời trước có gây oán kết, nay 
ông ấy đánh tôi, các ông lại bắt giết ông ấy, há chang phải làm tôi chịu đánh 
vô ích sao? Không chỉ oán cũ không được cởi, mà còn kết thêm oán mới, vậy 
thì thiệt cho tôi dữ lắm, tôi có một ngàn tiền đây, mang đưa ông ta rồi cho 
ông ta đi”. Sau đầu sư lành lặn, cứng chắc như bình thường. Nhưng đầu 
không có một sợi tóc, và quanh đầu đầy những vết sẹo, nghĩ cũng lạ! Năm 
Quang Tự thứ 13, Quang tôi cùng Liên Như sư đệ sư ấy, từ núi Hồng Loa 
hành hương Ngũ Đài Sơn, về đến miếu sư ấy, lúc bấy giờ sư đã hơn 60 tuổi, 


42 


diện mục hồng hào quắc thước, vừa nhìn liền biết sư là người có tu. Liên Như 
chỉ đỉnh đầu sư, nói cho Quang tôi. Bổ sung vào đây, giúp thêm niềm tin. 
Dân Quốc năm thứ 21, sa môn Thích Ân Quang. 

Vãng Sanh Sự Lược 

(Phát minh) những chuyện không có chứng cứ, không tin; những 
chuyện có bằng chứng, chắc chắn thật. Niệm Phật vãng sanh, chính là chuyện 
có bằng chứng. Vì ở đời mọi sự có thể giả, chỉ có việc vãng sanh, là hào tơ 
không thế giả. Những thánh hiền hào kiệt, giảng đạo luận đức, tu nhân hành 
nghĩa xưa nay, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng cái chết của họ, thường là già bệnh. 
Còn biết trước giờ chết, tắm rửa sạch sẽ mà hóa, hoặc hương lạ khắp nhà, 
hoặc nhạc trời nghinh đón, thì từ lúc có nhân loại đến nay, chưa có một người. 
Chỉ có người niệm Phật, những điềm lành này, nhiều vô số, chẳng ai hưởng 
dụng hơn người niệm Phật, cũng chăng ai tôn quý hơn người niệm Phật. Khi 
sắp ra đi, đã an nhàn như thế, thì chỗ đến, chắc chắn là rất phúc. Vì vậy muốn 
đem chuyện người vãng sanh trích lục mấy mươi điều, đặt tên “Vãng Sanh 
Sự Lược”, cũng muốn kiến hiền tư tề, cùng sanh an dưỡng. 

Bồ-tát Vãng Sanh Loại 

Như Lai thọ ký vãng sanh. Đại Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Di-lặc bạch 
Phật rằng: ‘Ớ thế giới này, có bao nhiêu Bồ-tát vãng sanh Cực Lạc?’ Phật bảo 
Di-lặc: ‘ở thế giới này, có 62 ức Bồ-tát bất thoái, vãng sanh nước ấy. Bồ-tát 
tiếu hạnh, không thế tính đếm. Không chỉ nước này, mà những cõi Phật khác, 
như nước Phật Viễn Chiếu, có 180 ức Bồ-tát, đều sẽ vãng sanh, cho đến mười 
phương cõi Phật, người vãng sanh nhiều vô số. Neu ta nói cho hết, một kiếp 
cũng không thể hết.’ 

Văn Thù Nguyện Sinh. Quán Phật Tam Muội Kinh nói: Phật thọ ký 
Văn Thù, sẽ sinh Cực Lạc. Kệ phát nguyện của Văn Thù rằng: “Nguyện con 
khi lâm chung, trừ hết các chướng ngại, diện kiến Phật Di-đà, vãng sanh 
nước An Lạc. Sanh nước Phật kia rồi, thỏa mãn đại nguyện con, A-di-đà Như 
Lai, hiện tiền thọ ký cho.” 

Phổ Hiền cầu sanh. Hoa Nghiêm Kinh, Bồ-tát Phổ Hiền, hệt kê mười 
đại nguyện, khắp vì chúng sanh, cầu sanh Tịnh độ. Kệ rằng: “Nguyện con khi 
mạng sắp chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, mắt thấy đức Phật A-di-đà, 
liền được vãng sanh nước An Lạc”. 

Kệ luận Tịnh độ. Bồ-tát Thiên Thân, người Thiên Trúc, tạo rất nhiều bộ 
luận. Lên nội viện Đâu-suất, gặp Phật Di-lặc. Tạo “Vô Lượng Thọ Kinh 
Luận” và “Tịnh Độ Kệ”, “Ngũ Môn Tu Pháp”, phổ khuyến vãng sanh. 

Thỉnh Phật giáng thế. Bồ-tát Ngũ Thông ở chùa Kê Đầu Ma, Thiên 
Trúc, dùng thần thông đến nước Cực Lạc, gặp Phật A-di-đà, thỉnh rằng: 
“Chúng sanh ở cõi Ta-bà, nguyện sinh Tịnh độ, không có bóng Phật, xin Phật 
giáng xuống”. Phật bảo: Ngươi xuống trước, Ta sẽ xuống liền”. Ngũ Thông 


43 


trở về, đã thấy Phật ở đó, Phật cùng 50 vị Bồ-tát, ngồi trên hoa sen. Ngũ 
Thông bèn chép lại truyền bá, xem “Cảm Thông Truyện”. 

Tạo Luận Khởi Tín. Bồ-tát Mã Minh, tổ thứ 12 Tây Trúc, viết “Luận 
Khởi Tín”, sau cầu sanh Tịnh độ. 

Tập thiện vãng sanh. Kinh Đại Bi nói: “Phật bảo: sau khi ta diệt độ, 
Bắc Thiên Trúc quốc có một Tỷ-kheo, tên Kỳ-bà-ca, tu tập vô lượng đù các 
Bồ-đề thiện căn tối thắng. Sau khi mạng chung, sanh sang nước Phật Vô 
lượng Thọ. Ớ nước Phật ấy, trồng các thiện căn, sau sẽ làm Phật, hiệu Vô 
Cấu Quang”. 

Được vô sanh nhẫn. Bồ-tát Sanh Địa Kinh nói: “Phật bảo: ‘Lúc bấy giờ 
Sai-ma-kiệt, được vô sanh pháp nhẫn, 500 thiện năm, 25 tín nữ, đều lên vị bất 
thoái, sau khi mạng chung đều được về nước Phật Vô lượng Thọ’”. 

Ghi tên vào thắng hội. Thiền sư Trường Lô Trách, theo di chúc của đại 
sư Huệ Viễn, lập Liên Hoa Thắng hội. Một đêm nọ nằm mộng thấy một thiếu 
niên, mặc đồ trắng quấn khăn đen, tướng mạo khôi ngô, chắp tay nói: “Muốn 
gia nhập Liên Hoa Thăng hội của ngài, xin ghi danh”. Sư hỏi tên gì, tên “Phô 
Tuệ”, thiếu niên đáp. Ghi xong, lại nói: “Anh tôi tên Phổ Hiền, cũng muốn 
ghi danh”. Tỉnh dậy thấy lạ, bỗng nhớ tới phẩm Ly Thế Gian của kinh Hoa 
Nghiêm có tên hai vị Bồ-tát Phổ Tuệ, Phổ Hiền. Hai đại Bồ-tát này, sao thầm 
gia hộ như thế? Liền ghi hai Bồ-tát làm hội thủ. Đại sư Liên Trì nói: ‘Hễ tăng 
kết liên xã, cố thanh ghi danh. Đúng! Tịnh độ chang phải là duyên nhỏ, hễ 
bằng sự chân thành, thì minh thông linh ứng, chang phải miễn cưỡng. 

Cao Tăng Vãng Sanh Loại 

Đại sư Huệ Viễn. Huệ Viễn người Lâu Phiền, Nhạn Môn, thời Đông Tấn. 
Bác thông thế điển, đặc biệt giỏi lục kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân 
Thu). Nghe pháp sư Đạo An giảng kinh Bát-nhã, liền khai ngộ xuất gia. Năm 
thứ 6 niên hiệu Thái Nguyên, qua Tầm Dương, thấy Lô Sơn nhàn tịch, có the 
ấn tu, hen cảm sơn thần hiện mộng, một đêm mưa gió sấm sét, cây gỗ tự đến. 
Thứ sử Hoàn Y, xây đại điện, đặt tên Thần Vận. Do Huệ Vĩnh ở Tây Lâm, 
nên gọi chỗ ngài là Đông Lâm. Lập Liên Hoa xã, 30 năm không ra khỏi chùa, 
chuyên chí Tây Phương. Đặt ra sáu thời, niệm Phật không dứt. Cao tăng, học 
giả nhà Nho sự Liên xã 123 vị, trừng tâm hệ niệm, ba lần thấy Phật A-di-đà, 
nhưng giấu không nói ra. 19 năm sau, đêm 30 tháng 7, ở Bát-nhã, vừa xuất 
định, thấy Phật A-di-đà, thân khắp hư không, vô lượng hoá Phật, Quan Âm 
Thế Chí hầu hai bên trái phải. Lại thấy dòng chảy ánh sáng, phân làm 14 
nhánh, chảy vòng quanh lên xuống, diễn thuyết diệu pháp. Phật bảo: “Ta 
dùng bốn nguyện lực, đến an ủi con, sau bảy ngày, con sẽ sanh lên nước ta”. 
Lại thấy Phật-đà-da-xá, Tuệ Trì, Tuệ Vĩnh, Lưu Di Dân, đều ở bên Phật. Sư 
mừng rỡ, bảo các môn nhân rằng: “Khi ta mới tới đây, đã ba lần thấy Thánh 
tướng, nay lại thấy nữa, ắt sanh Tịnh độ vậy”. Đen kỳ, ngồi yên mà hoá, lúc 
đó vào ngày mồng 6 tháng 8 năm niên hiệu Nghĩa Hy thứ 12. 


44 


Tuệ Vĩnh. Tuệ Vĩnh đời nhà Tấn, người Hà Nội. Xuất gia năm 2 tuổi, 
đệ tử Đạo An, cùng bổn sư với Tuệ Viễn. Năm đầu niên hiệu Thái Nguyên, 
đến Lô Son, thứ sử Đào Phạm sửa nhà làm chùa Tây Lâm cho ngài ở. Ngài 
dứt hết duyên trần, đế chí nơi An Dưỡng. Năm thứ 10 niên hiệu Nghĩa Hy 
mắc bệnh nặng, bỗng dậy mặc áo hệm chắp tay, chúng thất kinh hỏi, sư nói: 
“Phật đến rước ta”. Nói xong thị tịch, hương lạ bảy ngày mới hết. Đường 
Huyền Tông ban thuỵ Giác Tịch Đại Sư. 

Tăng Duệ. Đông Tấn tăng, người Ký Châu. Sư từng du học các phương, 
đến tới Thiên Trúc, sau khi trở về Quan Trung, theo đại sư La-thập, bấm thọ 
nghĩa ki nh . Sau nhập Liên Xã ở Lô Sơn, chuyên tâm niệm Phật. Năm thứ 16 
niên hiệu Nguyên Gia đời nhà Tống, bỗng báo chúng rằng: “Ta sắp đi đây”. 
Quay mặt về phía tây chắp tay mà tịch. Mọi người thấy một hoa sen bằng 
vàng trước giường sư, rồi biến mất, khói thơm ngũ sắc, trong phòng bay ra. 

Tăng Hiển. Trúc Tăng Hiển đời nhà Tấn, du lịch Giang Tả, mắc bệnh, 
chuyên tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương, vất vả không lùi. Bỗng thấy 
ánh sang của Phật A-di-đà chiếu vào thân mình, hen hết bệnh, ngồi dậy tắm 
rửa, nói với mọi người những gì mình thấy, đồng thời giảng nhân quả, lời lẽ 
khấn thiết, sang hôm sau ngồi yên mà chết. 

Tuệ Quang. Tuệ Quang nhà Te, ở Lạc Dương, viết các bộ sớ Hoa 
Nghiêm, Niết Bàn, Thập Địa. Một hôm mắc bệnh, thấy chư thiên xuống đón, 
Quang nói: “Tôi chỉ nguyện sanh về Tịnh độ mà thôi”. Liền chuyên chí niệm 
Phật, sau thấy hoá Phật xuống đón, Quang lạy xuống nói: “Nguyện nhiếp thọ 
con”. Vừa nói xong, hen tắt thở. 

Đạo Trân. Đạo Trân đời nhà Lương, ở Lô Sơn tu tịnh nghiệp, từng 
mộng thấy có một chiếc thuyền đi về phía tây, hỏi đi đâu, người trên thuyền 
trả lời về nước Cực Lạc. Trân xin đi theo, người trong thuyền nói: “Ông chưa 
xây nhà tắm cho tăng, chưa tụng kinh A-di-đà, không được theo”. Sau khi 
tỉnh dậy, liền xây nhà tắm cho tăng, tụng kinh A-di-đà. Sau thấy một cái đài 
bạc hạ xuống mặt hồ. Trân giữ kín tướng lành ấy, không nói cho ai nghe. Một 
đêm nọ, người trong thôn thấy lưng chừng núi, có cả ngàn ngọn nến, tưởng là 
các vua chư hầu bái kiến thiên tử. Ngày mai hỏi thăm, mới biết Trân đã thị 
tịch. 

Thần Loan. Đàm Loan nhà Hậu Nguy, lúc nhỏ du lịch Ngũ Đài Sơn, 
cảm động sự linh dị mà xuất gia, nhưng tánh thích trường sinh, theo học Tiên 
Kinh của Đào Ân Cư. Sau gặp Bồ-đề Lưu-chi, bèn hỏi: “Phật có thuật trường 
sinh bất tử không?” Chi cười nói: “Trường sinh bất tử, là của đạo Phật”. Bèn 
trao cho cuốn “Thập Lục Quán Kinh”, bảo: “Hành trì theo kinh này, thì 
không còn sanh trở lại trong tam giới nữa, không còn qua lại trong sáu đường 
nữa, đó là trường thọ vậy, hằng sa kiếp thạch cũng không thế sánh”. Loan 
vui mừng, đốt kinh Tiên, chuyên tu tịnh nghiệp. Nóng lạnh bệnh tật, chưa 
từng có chút biếng nhác, vua Nguy gọi là Thần Loan. Một hôm thấy một thầy 


45 


người Thiên Trúc bảo rằng: “Tôi là Long Thọ, vì thầy cùng chí, nên đến 
thăm”. Loan tự biết giờ đến, tập họp chúng dạy: “Các khố địa ngục, không 
thể không sợ; cửu phẩm Tịnh độ, không thể không tu”. Bảo đệ tử niệm Phật 
lớn tiếng, rạp mình lạy về hướng Tây mà tịch. Đại chúng nghe nhạc trời từ 
hướng Tây đến, rất lâu mới hết. 

Đại sư Trí Giả. Trí Khải đời nhà Tuỳ, hiệu Trí Giả đại sư. Lúc nhỏ thấy 
tượng là lễ, thấy sư là xá, năm 18 tuối, xuất gia ở chùa Quả Nguyện. Sau lễ 
Tuệ Tư làm thầy, viết “Quán Kinh Sớ”, và “Thập Nghi Luận”, tán dương 
Tịnh độ. Sắp thị tịch, bảo chúng đệ tử rằng: “Duyên đời đã mãn”. Xướng đề 
kinh “kinh Thập Lục Quán” xong, lại nói: “Tây Phương Tịnh độ, dễ đến 
không người, tướng xe lửa hiện. Một niệm cải hối, còn được vãng sanh, 
huống người giới định huân tu?” Trí Lãng hỏi: “Không biết đại sư lên quả vị 
nào?” Sư nói: “Chỉ lên ngũ phấm”. Lại nói: “Quán Âm đại sĩ đến đón ta”. 
Nói xong, xưng Tam bảo danh, như nhập thiền định. 

Đăng pháp sư. Đăng pháp sư đời nhà Tuỳ, giảng kinh Niết-bàn ở chùa 
Hưng Quốc, Tịnh Châu. Những người đến nghe kinh, sư đều khuyên niệm 
Phật vãng sanh. Năm thứ 12 niên hiệu Khai Hoàng mạng chung, hương lạ 
đầy phòng. Khi chôn, mây lành thơm phúc, che khắp trời đất. 

Hoà thượng Thiện Đạo. Thiện Đạo đời nhà Đường, nào năm Trinh 
Quán gặp đạo tràng Cửu Phấm của thiền sư Đạo Xước ở Tây Hà, vui mừng 
nói: “đây quả là cốt yếu của nhập Phật”. Bèn hết long tu tập, ngày đêm không 
nghỉ. Mỗi khi nhập thất, quỳ niệm Phật, hết sức mới nghỉ. Bất kể lạnh như 
nóng, ra khỏi thất là nói pháp Tịnh độ cho người, hơn 30 năm chưa từng ngủ 
nghỉ. Thích ăn đồ thừa bỏ, hôi dơ tự dọn. Suốt cuộc đời, tiền cúng dường, 
ngài mang chép được 10 vạn quyến kinh Di-đà, vẽ 300 tấm Tịnh Độ Biến 
Tướng Đồ (Biến tướng: tranh vẽ hình Phật và những câu chuyện trong kinh), 
những người được ngài giáo hoá rất nhiều. Có người tụng kinh Di-đà 10 vạn 
biến, đến 50 vạn biến; có người niệm Phật một ngày một vạn danh hiệu, đến 
10 vạn danh hiệu; những người đắc niệm Phật Tam-muội, vãng sanh Tây 
phương rất nhiều, không the tính đếm. Kệ khuyến thế của ngài rằng: “Dần 
dần da nhăn tóc bạc, kìa ai gối mỏi chân run; dù cho vàng ngọc đầy nhà, khó 
tránh thân già khố bệnh; dù anh đủ các khoái lạc, vô thường cũng đến ghé 
thăm; chỉ có đường tắt tu hành, là niệm A-di-đà Phật”. Một hôm bỗng bảo 
mọ người rằng: “Thân này đáng chán, tôi về Tây đây”. Bèn leo lên cây liễu 
mà tịch. Cao Tông biết, ban hiệu chùa “Sắc Tứ Quang Minh”. 

Khang Pháp sư. Thiếu Khang đời nhà Đường, người Tấn Vân, 15 tuổi 
thông “Pháp Hoa”, “Lăng Nghiêm”. Trong những năm Trinh Nguyên, thấy 
chữ trong chùa Bạch Mã phóng quang, đến nơi, thì là “Văn Hoá Đạo Tây 
Phương” của hoà thượng Thiện Đạo. Liền nguyện rằng: “Neu có duyên với 
Tịnh độ, xin phóng quang lần nữa”. Nguyện xong, ánh sáng rực rỡ hơn. Bèn 
đến ảnh đường của hoà thượng Thiện Đạo ở Trường An chiêm lễ, bỗng thấy 


46 


di ảnh bay lên không trung. Sau đến Tân Định, trước dạy trẻ con niệm Phật. 
Lúc đầu, người nào niệm một câu, cho một xu. Ke đến niệm mười câu, cho 
một xu. Hơn một năm, bất kế lớn nhỏ giàu nghèo đều biết niệm Phật. Lại xây 
dựng đạo tràng Tịnh độ ở núi Ô Long, khuyến khích tu học. Hai mươi mốt 
năm sau, vào ngày 3 tháng 10, dặn dò tăng tục rằng: “Nên khởi tâm vui thích 
Tịnh độ, khởi tâm yếm ly Ta-bà”. Liền phóng mấy đường ánh sáng rồi tịch. 

Hoài Ngọc. Hoài Ngọc đời nhà Đường, người Đài Châu. Mặc áo bố ăn 
ngày một bữa, thường ngồi không nằm. Tụng kinh Di-đà 30 vạn biến, niệm 
Phật một ngày năm vạn câu. Thiên Bảo Nguyên niên, Thấy thánh tượng đầy 
khắp hư không, một người mang đài bạc tới, Hoài Ngọc nghĩ: “Ta một đời 
tinh tấn tu hành cốt chí tâm ở đài vàng, nay chỉ được đài bạc ta quyết không 
vãng sinh. Suy nghĩ thế xong thì thấy Đức A Di Đà từ từ bay về hương Tây 
biến mất. Từ ấy trở đi Hoài Ngọc càng thêm tinh tấn, ngày 21, Phật cùng chư 
Bồ Tát lại hiện khắp cả hư không, đức A Di Đà lần này tay cầm đài vàng đến 
tiếp dẫn. Ngọc nghĩ: Nguyện ta đã trọn vậy. Bèn chắp tay hướng về phía Tây 
thị tịch, lúc ấy trong không trung phát ra muôn ngàn âm nhạc. Thái Thủ Tụng 
nói rằng : “Thầy tôi một niệm lên sơ địa, trăm ngàn khí nhạc thảy đồng ca; 
cây hòe cố thụ nơi đầu ngõ, trên cành có quải một kim đài”. 

Đạo Ngang. Đạo Ngang đời nhà Đường, người Nguy Quận, thường 
giảng Hoa Nghiêm, Địa Luận, khuyên người cầu sanh Tây phương. Sau biết 
trước giờ chết, bảo tháng 8 thị tịch, nhiều người không tin. Đen ngày mồng 1 
tháng 8, không bệnh hoạn, hỏi giờ ngọ đến chưa, bèn thăng toà, tự đốt hương 
trầm, dẫn tứ chúng thuyết giới Bồ-tát. Thuyết xong, thấy chư thiên sặc sỡ, âm 
nhạc lảnh lót, bảo chúng rằng: “Đâu-suất Đà Thiên đón ta. Nhưng thiên đạo 
là gốc sanh tử, chang phải bốn nguyện của ta. Ta vốn cầu sanh Tây phương, 
nhưng không biết vì sao không được”. Chốc lát thiên nhạc ấn mất, hương hoa 
kỹ nhạc Tây phương hiện ra, đầy cả hư không. Đại chúng nhìn lên, trầm trồ 
khen ngợi. Ngang nói: “Tướng Tịnh độ hiện, ta vãng sanh đây”. Nói xong, lư 
hương bỗng rơi xuống tay, liền nơi toà cao mà hoá. 

Tăng Huyễn. Tăng Huyễn đời nhà Đường, người Tịnh Châu. Ban đầu 
niệm Di-lặc, cầu sanh trời Đâu-suất. Năm 90 tuổi, gặp ngài Đạo Xuyết, được 
nghe Tịnh độ, mới đối sang niệm Phật Di-đà, ngày lạy cả ngàn lạy, một long 
không mệt mỏi. Sau có bệnh, bảo đệ tử rằng: “Phật A-di-đà, trao cho ta 
hương y. Quan Âm, Thế Chí hầu hai bên trái phải, ta đi đây”. Nói xong thị 
tịch. Bảy ngày hương lạ chưa hết. Lúc ấy có hai thầy Khải Phương, Viên Quả, 
chính mắt thấy việc ấy, cũng phát tâm dũng mãnh, nguyện sanh Tây phương. 
Ngày đêm niệm Phật không ngừng, bỗng thấy bên hô thất bảo, Phật và đại sĩ 
ngồi bảo đài, hai thầy đảnh lễ. Đức Phật A-di-đà nói: “Người nào niệm danh 
hiệu ta, đều được sanh lên nước ta”. Lại thấy ba bậc thềm báu, bậc dưới toàn 
người cư sĩ, bậc thứ hai nửa tăng nửa tục, bậc thứ ba toàn tu sĩ. Tất cả đều chí 


47 


tâm niệm Phật, sanh lên nước ấy. Năm ngày sau, bỗng nghe tiếng chuông, hai 
thầy cùng viên tịch. 

Thọ Hồng. Thọ Hồng đời nhà Đường, người Phần Dương. Một long 
niệm Phật, cầu sanh Tây phương. Lâm chung, thấy thiên tử trời Đâu-suất đến 
đón. Hồng nghĩ: “Ta cầu Tây phương, không sanh lên cõi trời”. Liền bảo 
chúng niệm Phật, không lâu, Hồng nói: “Phật từ Tây phương đến”. Nói xong 
liền ra đi. 

Đại Hành. Đại Hành đời nhà Đường, ở núi Thái, tu Phổ Hiền Sám Pháp 
ba năm, cảm đại sĩ hiện thân, về già vào nhà chứa kinh, thuận tay rút cuốn 
kinh A-di-đà, ngày đêm trì tụng đến 21 ngày. Thấy trên đất lưu ly, Phật và 
thánh chúng hiện thân. Vua Hy Tông nghe chuyện, vời vào cung, ban hiệu 
Thường Tinh Tấn Bồ-tát. Một năm sau, đât lưu ly lại hiện, ngày hôm đó vãng 
sanh. Mùi hương lạ cả tuần, nhục thân không hoại. 

Minh Thiêm. Minh Thiêm đời nhả Đường, về già chuyên tâm nơi Cực 
Lạc, niệm Phật không ngừng. Có người mỉa mai già rồi, sư nói: “Mười niệm 
thành công, vẫn được thấy Phật. Lo gì?” Sau có chút bệnh, làm chay từ biệt 
mọi người ở chùa Hưng Thiện. Lúc ấy Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đều 
có dự. Quá ngọ, sửa thân niệm Phật, liền nói: “Phật đến rồi, hai đại sĩ cũng 
đến”. Đứng dậy chắp tay mà tịch. 

Thiền sư Vĩ nh Minh Diên Thọ. Diên Thọ thời Ngô Việt, người Dư 
Hàng. Lúc chưa xuất gia làm quan coi kho của huyện, lấy bạc của kho đến 
Tây Hồ mua cá phóng sanh, mắc tội chết. Nghe sắp tử hình, sung sướng nói: 
“lần này tuy chết, nhưng chắc chắn được vãng sanh Tây phương. Chúng sanh 
được ta thả, không biết bao nhiêu mà kể”. Tiền Mục Vương phóng thích cho 
làm tăng, ban cho tên Diên Thọ. Xuất gia với Thuý Nham, tham học với 
Thiều quốc sư ở Thiên Thai, phát minh tâm yếu. Sau ở chùa Vĩnh Minh, 
chuyên tu tịnh nghiệp, tối qua núi khác, hành đạo niệm Phật. Người ta thường 
nghe nhạc trời trên không, vua Trung Ý khen rằng: “Từ xưa đến nay cầu Tây 
phương, chưa ai thiết tha như vậy”. Bèn cho xây dựng Tây Phương Hương 
Nghiêm Điện, đe cho thành tựu chí nguyện. Sáng sớm ngày 26 tháng 2 năm 
thứ 8 niên hiệu Khai Bảo, đốt hương báo chúng, ngồi kiết già mà tịch. Sau có 
một thầy đến từ Lâm Xuyên, hằng ngày đi nhiễu quanh tháp. Có người hỏi vì 
sao nhiễu tháp, sư nói: “Tôi bị bệnh chết xuống âm phủ, thấy bên trái điện 
thờ một tượng tăng, Minh Vương sáng tối lễ bái, hỏi, có người nói: “Đó là 
thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ ở Hàng Châu. Ai chết cũng qua đây, thầy này 
sanh Tây phương thượng thượng phấm, Diêm vương trọng đức, nên lễ kính”. 

Chí Thông. Chí Thông nhà Hậu Tấn, người Phụng Tường. Nhân thấy 
nghi thức Tịnh độ của đại sư Trí Giả, thích quá, từ đó chuyên tâm niệm Phật. 
Sau thấy bạch hạc khổng tước phía Tây hạ xuống, lại thấy hoa sen búp nở 
trước mặt, bèn nói: “bạch hạc khống tước, là cảnh Tịnh độ; tướng hên hoa 


48 


quang, là nơi thọ sanh. Tịnh độ hiện vậy”. Liền đứng dậy lễ Phật mà đi. Khi 
hoả tang, có mây lành ngũ sắc, quây quần trên ngọn lửa, xá lợi vô số. 

Viên Tịnh Thuờng pháp su. Tỉ nh Thuờng đời nhà Tống, nguời Tiền 
Đuờng, bảy tuổi xuất gia, 17 tuổi thọ giới Cụ túc, giới luật tinh nghiêm. Sau 
trụ ở chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, Hàng Châu, mộ di phong của Lô Sơn, bèn 
chích máu chép phấm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm, hồi huớng Tây 
phuơng. Những sĩ đại phu dự hội, xung đệ tử Tịnh Hạnh, và Văn Chánh 
Công Vuơng Đán làm thuợng thủ, nhất thời công khanh quan lại cộng 120 
nguời, Tỳ-kheo 1000 nguời. Hàn lâm Tô Dị Giản, viết lời tựa phẩm Tịnh 
Hạnh, đến nói: “Tôi sẽ trải tóc đế nâng chân Phật, xẻo thịt đế đuợc nghe pháp, 
mà còn không từ, huống hồ một chút học thức kém cõi, mà tiếc sao!” Ngày 
12 tháng giêng năm Thiên Hy, kiết già niệm Phật. Một lát, bỗng nói: “Phật đã 
đến.” Rồi an nhiên mà tịch. 

Tịnh Quán. Tịnh Quán đời nhà Tống, trụ am Tịch Quan ở Gia Hoà, tu 
Tịnh Độ Sám Pháp hơn 10 năm, bảo đệ tử rằng: “Ta qua ngày 27 sẽ đi”. Đen 
kỳ truớc hai ngày, thấy hoa sen hồng, ngày kế lại thấy sen vàng đầy thất, có 
hoá đồng tử ngồi trên hoa sen, buộc đai tiên. Đen ngày thứ ba, vào khám thờ 
ngồi, bảo chúng niệm Phật, một lát hen đi. 

Từ Vân Sám Chủ. Tuân Thức đời nhà Tống, người huyện Lâm Hải, 
Đài Châu. Học hàng cao cổ, nổi danh cả Chiết Tây, Chiết Đông. Chuyên tu 
Tịnh độ, thuờng hành Ban Chu Tam-muội, 90 ngày đêm không ngủ nghỉ, da 
chân rách nát, ói ra máu. Mộng thấy Quan Âm lấy tay chỉ vào miệng, cho 
uống Cam-lộ, thấy thân tâm mát mẻ, bệnh liền lành. Viết “Tịnh Độ Quyết 
Nghi Hạnh Nguyện”, và “Tịnh Độ Sám Pháp” lưu hành nơi cõi đời. Hôm sắp 
lâm chung, đốt hương lễ Phật, nguyện sanh Tây phương, tối thì viên tịch, mọi 
người thấy sao rơi ở núi Linh Thứu. 

Viên Chiếu Tông Bổn thiền sư. Tông Bổn đời nhà Tống, người Vô 
Tích, Thường Châu. Ban đầu nương thiền sư Thiên Y Hoài, niệm Phật có 
chút đắc lực, sau đến Tịnh Từ, phụng chiếu vào Đông Kinh. Hằng ngày mật 
tu Tịnh độ. Pháp sư Lôi Phong, hồn du Tịnh độ, thấy một đoá hoa đẹp, hỏi, 
có người nói: “Hoa này đợi Tịnh Từ Tông Bổn thiền sư.” Lại Tư Phúc Hi 
Công, cũng đến đảnh lễ cúng vàng, hỏi nguyên do, Công nói: “Trong định 
thấy hoa sen bằng vàng, sen ấy đợi Tông Bốn”. Lại thấy hoa sen vô số, trong 
đó có một hoa bị héo, hỏi thì được trả lời: “Sen này của người thoái đoạ”. 
Hỏi: “Tông Bổn tu thiền, vì sao có tên nơi Tị nh độ?” Trả lời: “Tuy ở nhà 
Thiền, nhưng cũng tu Tịnh độ”. Sau lâm chung, ngồi yên mà tịch. Thuỵ hiệu 
Viên Chiếu thiền sư. 

Cửu Pháp Hoa. Khả Cửu đời nhà Tống, ở Minh Châu, thường tụng 
Pháp Hoa, nguyện sinh Tịnh độ, người thời bấy giờ gọi “Cửu Pháp Hoa”. 
Năm Nguyên Hựu thứ 8, 81 tuổi, ngồi tịch. Ba ngày sau sống lại, bảo mọi 
người rằng: “Ta thấy cảnh Tịnh độ, giống như trong kinh nói, trên đài sen, 


49 


đều có tên người được sanh lên. Thấy một đài vàng, ghi tên Huân Công viện 
Quảng Giáo phủ Thảnh Đô, một ghi Tôn Thập Nhị Lang ở Minh Châu, một 
ghi Khả cửu. Một đài bạc, ghi Từ Đạo Cô ở Minh Châu”. Nói xong lại chết. 
Năm năm sau Từ Đạo Cô chết, hương lạ khắp phòng. Mười hai năm sau Tôn 
Thập Nhị Lang chết, nhạc trời cung đón, đều như báo trước. Hoa sen đề tên, 
có người sẽ cho là không thật, nhưng một người sau khi ngồi tịch sống lại, lại 
huyền ký trước mấy năm, chang lẽ không đáng tin sao? 

Đại sư Tiệt Lưu. Đại sư tên Hành Sách, con thứ 8 của Tưởng Tư Nông 
(một chức quan) ở Nghi Hưng thời Minh mạt. Cha là Lộc Trường tiên sinh, 
mộng thấy đại sư Hám Sơn vào phòng ngủ của hai ông bà, lát được báo 
Dương phu nhân sanh được một công tử, chính là sư. Năm 18 tuổi, cha mất, 
chôn cất xong, theo hoà thượng Nhược Am Thông vấn xuất gia. Sau nhận lời 
thỉnh mời của viện Phố Nhân ở Ngu Sơn, xien dương pháp môn Tịnh độ, mỗi 
ngày sáu thời niệm Phật, tự đặt công khoá ngày một vạn danh hiệu Phật, dù 
bận cũng không được thiếu. Từng soạn “Liên Tạng” 1 tập. Ngày mồng 9 
tháng 7 năm thứ 19 niên hiệu Khang Hy thị tịch. Phút lâm chung, có đồng từ 
phương xa ngay giờ ngọ trai, đang ăn bỗng thả đũa, cả bươi mới tỉnh. Hỏi vì 
sao, đồng tử nói: “Giờ khắc đó có Tiệt Lưu hoà thượng vãng sanh, thố địa sai 
con nâng phan đế tiễn”. Lại có người họ Ngô ở phía Nam thành, chết đã mấy 
ngày, bỗng nhập vào đứa nhỏ trong nhà nói, đích thân thấy Minh vương quỳ 
đưa tiễn, hôm đó ở Minh Phủ nghỉ hành hình một ngày. 

Tăng Ni Vãng Sanh Loại 

Ni Đại Minh. Ni Đại Minh đời nhà Tuỳ, mỗi khi vào thất lễ niệm, mặc 
đồ sạch sẽ, miệng ngậm trầm hương, Văn Đe sau rất tôn trọng. Ngày lâm 
chung, mọi người nghe trầm hương đầy thất, phút chốc ánh sáng như mây, 
mờ dần về hướng Tây. 

Ni Tịnh Chân. Ni Tị nh Chân đời nhà Đường, ở chùa Tích Thiện, 
Trường An, đi khất thực mặc áo vá, tụng kinh Kim Cang 10 vạn biến, một 
long niệm Phật. Bảo đệ tử rằng: “Trong 5 tháng, thấy Phật mười lần, hai lần 
thấy đồng tử đùa vui trên hoa sen báu, ta đã được sanh thượng phấm”. Nói 
xong, kiết già mà tịch, ánh sáng lành đầy thất. 

Ni Ngộ Tánh. Ni Ngộ Tánh đời nhà Đường, ở Lô Sơn niệm Phật, chí 
nguyện vãng sanh, bỗng nghe âm nhạc trên không trung, bảo các đệ tử rằng: 
“Ta đã được sanh tmng phấm, thấy những người cùng chí tinh tấn niệm Phật, 
đều có hoa sen đợi chờ, các con cố gắng nỗ lực”. Nói xong liền tịch. 

Ni Năng Phụng. Ni Năng Phụng đời nhà Tống, người Tiền Đường. 
Chuyên tu tịnh nghiệp, từng nằm mộng thấy ánh sáng Phật chiếu vào thân 
mình, và nghe những tiếng an ủi trong không trung, báo với đồ chúng rằng: 
“Giờ vãng sanh đã đến”. Giây lát, nghe tiếng niệm Phật của Phụng rất mãnh 
liệt, nhìn vào thì thấy chắp tay về phía Tây mà tịch, hương lạ khắp phòng, âm 
nhạc xa xa phía Tây. 


50 


Ni Pháp Tạng. Ni Pháp Tạng đời nhà Tống, ở Kim Lăng, chuyên chí 
niệm Phật, bất kể bận rảnh, đêm thấy Phật Bồ-tát đến, ánh sáng chiếu diệu, 
chắp tay niệm Phật mà đi. 

Lời bàn: Đại su Liên Trì nói: “Phật cho Di mẫu xuất gia, than chánh 
pháp do đây mà diệt. Những nguời nữ xuất gia, đều đuợc nhu năm nguời trên, 
thì chánh pháp xuơng thạnh, nhung thực sự không đuợc vậy, Phật huyền ký, 
không sai vậy”. 

Vuơng Thần Vãng Sanh Loại 

0 Truờng quốc vuơng. Vua 0 Trường, tuy bận trăm công ngàn việc, 
nhưng vẫn tranh thủ niệm Phật. Từng bảo thị thần rằng: “Trẫm làm vua, tuy 
hưởng phúc lạc, nhưng đâu tránh được vô thường. Nghe nước Phật A-di-đà ở 
Tây phương, có thể bền lâu, trẫm sẽ phát nguyện, cầu sanh Tây phương”. Do 
đó ngày đêm sáu thời hành đạo niệm Phật, mỗi lần cúng tăng, vua và phu 
nhân, đích thân sớt bát, suốt 30 năm không gián đoạn. Khi sắp băng hà, sắc 
mặt tươi vui, cùng thấy hoá Phật đến đón, rất nhiều điềm lành. 

Tống Thế tử. Tống Nguy Thế Tử, cha con ba người, cùng một quận 
chủ, cùng tu Tây phương, chỉ vợ không tu. Sau quận chủ chết sớm, chết 7 
ngày sống lại, bảo mẹ rằng: “Con thấy trong hồ thất bảo ở Tây phương, con, 
ba và anh, ba người đều có hoa sen, sau sẽ sanh lên ở đó. Chỉ có mẹ không có, 
do đó con quay trở lại báo đáp, mong mẹ sớm niệm Phật”. Nói xong, lại 
nhắm mắt ra đi. Người mẹ từ đó phát khởi niềm tin, niệm Phật không mệt 
mỏi, sau cũng ngồi mà tịch, lâm chung đều có điềm lành. 

Tham quân Lưu Di Dân. Lưu Di Dân đời nhà Tấn, người Bành Thành, 
hậu duệ của Sở Nguyên Vương. Từ nhỏ đã mồ côi cha, thờ mẹ nổi tiếng có 
hiếu. Ban đầu làm Phủ tham quân, sau từ chức ấn cư. Tạ An, Lưu Dụ cùng 
tiến cử nhưng không chịu, vào Lô Sơn, tham dự Liên xã của đại sư Tuệ Viễn, 
chuyên chí niệm Phật, siêng năng không biếng trễ. Từng trong định, thấy ánh 
sáng của Phật, toàn sắc vàng. Trải qua 15 năm, thấy Phật A-di-đà phóng ánh 
sáng nơi giữa chân mày, đưa tay an ủi. Di Dân chắp tay khấn thiết nói: “Như 
Lai có thể lấy tay xoa đầu con, lấy y che thân con không?” Phật liền lấy tay 
xoa đầu, lấy y đắp lên cơ thể Di Dân. Một đêm nọ, lại mộng thấy Phật A-di- 
đà sau gáy có viên quang, ngực có chữ Rd vạn, chỉ nước tám công đức trong 
hồ, bảo uống, Di Dân uống thấy ngọt, nghe mùi hương lạ phát ra các lỗ chân 
long, bèn bảo mọi người rằng: “Duyên Tịnh độ đến rồi”. Thắp hương đối 
trước Phật nguyện: “Con nhờ di giáo của Phật Thích-ca, biết có Phật A-di-đà, 
con đốt hương trước cúng Phật Thích-ca, kế cúng Phật A-di-đà, và kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Nguyện tất cả chúng sanh, đều sanh về Tịnh độ”. Nói xong, 
chắp tay về hướng Tây mà tịch. 

Trương Địch trợ giáo. Trương Địch đời nhà Tống, người Tiền Đường. 
Quan trợ giáo, thọ Bồ-tát giới với luật sư Viên Tịnh. Hỏi thăm pháp môn 
Tịnh độ, đốc chí tu trì, thệ sanh An Dưỡng. Mỗi khi niệm Phật, rống cao cho 


51 


đến khi hết hơi mới thôi. Một hôm nói với Viên Tịnh rằng: “Trong định thấy 
chim Ca-lăng-tần-già trắng, chao liệng trước mắt”. Ba năm sau, ngồi quay 
mặt hướng Tây, niệm Phật mà tịch. 

Tiến sĩ Vương Long Thư. Vương Nhật Hưu đời nhà Tống, người Long 
Thư. Thanh khiết đoan tịnh, thông khắp kinh sử. Một hôm bỏ hết, nói rằng: 
“Những thứ ấy đều là nghiệp tập, chang phải pháp rốt ráo, tôi quyết về Tây 
phương”. Từ đó tinh tấn niệm Phật. Năm 60 tuổi, ăn mặc đơn giản, ngày lạy 
ngàn lạy, nửa đêm mới ngủ. Soạn “Tịnh Độ Văn” khuyên đời tu tịnh nghiệp. 
Ba ngày trước khi mất, từ biệt bạn bè, qua giờ đọc sách, như thường lễ niệm, 
bỗng cao giọng niệm Nam mô A-di-đà Phật, “Phật đến đón ta”, ngồi yên mà 
tịch. Có người mộng thấy hai đồng tử, dắt ngài đi về hướng Tây, vì vậy nhà 
nhà vẽ tượng, cúng ngài như thần. 

Cát Phồn đại phu. Cát Phồn đời nhà Tống, người Trừng Giang. Còn 
nhỏ đã đỗ Khoa Đệ, làm quan đến Triều Tán. Nơi công sở nhà riêng, đều làm 
tịnh thất, thiết tượng Phật. Từng vào thất lễ tụng, xá-lợi từ trên không rơi 
xuống. Hằng ngày dung tịnh nghiệp khuyến hoá mọi người, phần nhiều nghe 
theo. Có một thầy trong định hồn lên Tịnh độ, thấy Cát Phồn ở đó. Sau không 
bệnh, ngồi quay mặt về phía Tây mà tịch. 

Đe Hình Dương Vô Vi. Dương Kiệt đòi nhà Tống, người Vô Vi châu, 
hiệu Vô Vi Tử. Tuổi trẻ đăng khoa, làm quan đến chức Thượng Thư, Đe 
điểm hình ngục Chiết đông, Chiết tây. Tôn sung Phật pháp, giác ngộ thiền 
tong, nhưng bảo chúng sanh căn có lợi độn, chỉ có Tây phương Tịnh độ, dễ 
hiểu dễ hành. Từng viết lời tựa của “Thiên Thai Thập Nghi Luận”, lời tựa của 
“Tịnh Độ Quyết Nghi Tập”, xiển dương pháp môn Tịnh độ. về già vẽ tượng 
Phật Di-đà một trượng sáu, tuỳ hạnh cúng dường. Chiêu cảm Phật đến đón, 
ngồi yên mà tịch. 

Văn Ngạn Bác lộ công. Văn Ngạn Bác đời nhà Tống, sung tín Tam bảo, 
chuyên tu tịnh nghiệp. Lúc ở Kinh Sư, kết xã niệm Phật với pháp sư Tịnh 
Nghiêm. Từng giáo hoá cả vạn người, các đại sĩ phu thời bấy giờ từng viết kệ 
tặng Ngạn Bác rằng: “Biết anh dũng cảm lớn như trời, nguyện kết Tây 
phương chục vạn người; không chỉ một mình sanh Tịnh độ, mọi người đều 
được đứng đầu thuyền”. Lâm chung không bệnh, an nhiên niệm Phật mà đi. 

Chung Ly Thiếu sư. Chung Ly cấn đòi nhà Tống, ngày còn làm Đe 
Hình ở Chiết Tây, gặp Từ Vân Sám chủ, bèn tin sâu Tịnh độ. Sau làm ở Khai 
Phong, ra cơ quan thì tận tuy với việc nước, về nhà thì niệm Phật không mệt 
mỏi. Bỗng nửa đêm hối thúc gia nhân dậy, đòi tắm rửa thay áo ngồi tịch. Cả 
nhà thấy cẩn ngồi trên hoa sen xanh, nhạc trời cung đón về Tây. 

Quận thủ Tiền Tượng Tổ. Tiền Tượng Tổ đời nhà Tống, hiệu Chỉ Am. 
Ngày còn làm quận thủ Kim Lăng, ngoài việc quan, niệm Phật không nghỉ. 
Từng ở Hương Châu, xây dựng hơn mười nơi tiếp đãi am viện, đều lấy Tịnh 
độ Cực Lạc đặt tên. Từ khi từ chức Tả Thừa Tướng, càng chuyên tâm niệm 


52 


Phật hơn. Tháng 2 năm thứ 4 niên hiệu Gia Định, có chút bệnh, đòi bút viết 
kệ, kiết già mà tịch. Sau có nguời mộng Tuợng Tố sanh Tây phuơng làm Bồ- 
tát Từ Te. 

Vuơng Man Trọng Thị Lang. Vuơng cổ đời nhà Tống, tự Man Trọng, 
làm quan đến chức Lễ Bộ Thị Lang. Từ nhân ái vật, 7 đời không sát sanh, tỏ 
ngộ thiền tông, lại để tâm Tịnh độ. Sáng tác “Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi 
Tập” 3 quyến, phố khuyến niệm Phật, đi đúng nằm ngồi, chỉ quán tuởng 
niệm Phật, tay chua từng rời xâu chuối. Sau ngồi yên niệm Phật, tắm rửa thay 
đồ mà tịch. Có một thầy hồn lên Tịnh độ, thấy Vuơng cổ và Cát Phồn ở đó, 
vãng sanh càng có chúng cứ. 

Cu sĩ Vãng Sanh Loại 

Chu Tục Chi. Chu Tục Chi đời nhà Tấn, nguời Nhạn Môn. Muời hai 
tuổi thông Ngũ kinh (thi, thu, dịch, lễ, xuân thu), Ngũ vĩ (kim, mộc, thuỷ, hoả, 
thổ), hiệu “Thập Kinh Đồng Tử”. Công Khanh tiến cử, đều không chịu nhậm 
chức. Theo Tuệ Viễn ở Lô Son, tham dự Liên xã. Văn Đe lên ngôi, triệu vào 
cung đối đáp, vua đại hỷ, thời bấy giờ gọi Thông Àn tiên sinh. Sau ở Chung 
Sơn, chuyên tâm niệm Phật, càng già càng tinh tấn. Một ngày nhìn lên không 
trung nói: “Phật đến đón ta”. Chắp tay mà tịch. 

Tống Mãn. Tống Mãn đời nhà Tuỳ, người Thường Châu. Đem hạt đậu 
niệm Phật, chứa đuợc 30 thạch (1 thạch =10 đấu). Tháng 9 năm thứ 8 niên 
hiệu Khai Hoàng, sau khi trai tăng xong, ngồi mà tịch. Mọi nguời thấy thiên 
hoa và nghe huong lạ, Tống Mãn cưỡi không về Tây. 

Trịnh Mục Khanh. Trịnh Mục Khanh đời nhà Đường, cả nhà niệm Phật, 
trong những năm Khai Nguyên bệnh nặng, có người xin làm thịt cá dâng, cự 
tuyệt không cho. Tay cầm lư hương, nguyện cầu vãng sanh, bỗng hương lạ 
nghe khắp, yên lặng mà tịch. Người cậu là thượng thư Tô Đĩnh, mộng thấy 
Mục Khanh ngồi trên sen báu. 

Nguyên Tử Tài. Nguyên Tử Tài đời nhà Đường, ở chùa Quan Âm, 
Nhuận Châu, thông kinh A-di-đà, niệm Phật. Bỗng mắc bệnh nhẹ, nghe mùi 
hương tiếng nhạc trong không trung, tợ có người nói: “Nhạc thô đã qua, nhạc 
tế tiếp đến, anh sắp đi vậy”. Niệm Phật mà tịch, hương lạ mấy ngày mới hết. 

Tôn Lương. Tôn Lương đời nhà Tống, người Tiền Đường. Ân cư đọc 
đại tạng, nhất là được yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm. Thọ Bồ-tát giới với luật sư 
Đại Trí, ngày niệm Phật cả vạn lời, 20 năm không ngừng nghỉ. Bồng bảo gia 
nhân thỉnh tăng hộ niệm, hồ trợ vãng sanh. Chư tăng đến, niệm Phật mới một 
lát, hướng không trung chắp tay nói: “Phật Bồ-tát đã đến”. Liền ngồi xuống 
mà tịch. 

Vương Điền. Vương Điền đời nhà Tống, người Tứ Minh, hiệu Vô 
Công Tẩu. Thông đạt tong chỉ của Thiền tông, giáo môn của Thiên thai. Sáng 
tác “Tịnh Độ Tự Tín Lục”, vãn niên chuyên tâm niệm Phật, ngồi hướng về 
phía Tây mà tịch. Hương lạ thơm phức, khi thiêu, được 108 viên xá lợi. 


53 


Tôn Trung. Tôn Trung đời nhà Tống, người Tứ Minh. Sớm mộ Tây 
phuơng, dựng am niệm Phật. Sau có bệnh, thỉnh trăm tăng niệm Phật, bỗng 
huớng không trung chắp tay, bắt Song Àn, vui vẻ mà tịch. Cả thành nghe 
nhạc trời huơng lạ, dần dần mất về phía tây. Hai con cũng chuyên tâm niệm 
Phật, lần lượt ngồi tịch. 

Trầm Thuyên. Trầm Thuyên đời nhà Tống, nhà ở Tiền Đường, cùng vợ 
là Thi Thị, chuyên tu Tịnh độ. Những việc lành nào làm được, đều hồi hướng 
Tây phương Tịnh độ. Sau vợ chồng lần lượt vãng sanh, đều được Phật Bồ-tát 
đến đón, thiên nhạc vang rền. 

Đường Thế Lương. Đường Thế Lương đời nhà Tống, người cối Kê, trì 
giới niệm Phật, tụng kinh Di-đà 10 vạn biến. Một hôm bỗng nói: “Phật đến 
đón ta”. Nói xong tác lễ, liền mệnh chung. Có người ở núi Đạo Vị, mộng 
phía Tây có ánh sáng lạ, phan hoa thiên nhạc, có tiếng nói trong không trung 
rằng: “Đường Thế Lương đã vãng sanh Cực Lạc”. 

Lục Tuấn. Lục Tuấn đời nhà Tống, người Tiền Đường. Lúc trẻ làm 
quan, về sau từ quan, chuyên tu Tịnh độ. Mỗi khi sám hối trước Phật, là lệ 
ướt mi. Lâm chung thỉnh luật sư Viên Tịnh, khai thị Tây phương, tụng “Quán 
Kinh” đến “Phẩm Thượng”, Viên Tịnh nói: “có thể đi được rồi”. Tuấn nói: 
“Chúng thánh chưa đông đủ, đợi một lát”. Giây lát, bỗng dậy đến giường tre, 
ngồi quay mặt về hướng Tây mà tịch. 

Ngô Tử Chương. Ngô Tử Chương đời nhà Nguyên, người Tô Châu. 
Làm nghề thầy thuốc, cùng với anh là Tử Tài, theo hoà thượng Vân Ồc, tinh 
cần niệm Phật, đóng cửa hành trì. Sau không bệnh chắp tay niệm danh hiệu 
Phật, an nhiên mà tịch. 

Liên Hoa Thái Công. Liên Hoa Thái Công đời nhà Minh, người Việt. 
Cả đời mộc mạc, siêng năng niệm Phật ngày đêm, sau khi chết, trên quan tài 
bỗng nở đoá sen, bà con kinh ngạc tán than, do đó biết chắc Thái công ắt 
vãng sanh. 

Hoa cư sĩ. Hoa Mỗ đời nhà Minh, người Gian Can. Chân chất, chỉ biết 
niệm Phật cầu sanh Tây phương. Trung niên, giao hết sự nghiệp cho con cái, 
ở thất, không màng chuyện thế gian, sáng tối chỉ siêng năng niệm Phật. Khi 
sắp chung, tự biết giờ chết, thay áo mũ, vĩnh biệt mọi người mà tịch. 

Ngô cư sĩ. Ngô Mao, sáu chi tộc hai họ Dương, Ngô đời nhà Thanh. Trì 
giới tu thiện, niệm Phật không nghỉ. Năm đầu niên hiệu Thuận Trị, gặp lính 
Tả Thị vượt sông, cả nhà lánh hết, chỉ một mình Ngô Mao ở lại giữ nhà, bị 
giặc đâm bảy giáo mà chết. Giây lát, người em đến thăm, tỉnh lại nói rằng: 
“Ta bị nghiệp xưa, đáng lẽ phải làm thân heo 7 kiếp, nhưng nhờ trì trai giữ 
giới, bị 7 mũi giáo đế giải oán kia, từ đây sinh thẳng Tây phương”. Sau chủ 
binh Tả thị hoảng hốt thấy trên không có một vị thần, cờ lọng trước sau, tôn 
nghiêm không gì sánh, nói: “Ta là Ngô Mao đây. Trên đường lên thiên giới, 


54 


đi ngang qua đây”. Nói xong không thấy nữa, chủ binh hền vẽ tượng Ngô 
Mao để kính lễ. 

Chu ích Sinh. Chu ích Sinh, thế tộc ở Côn Sơn. Ở sau Thị Kiều, làm 
nghề thầy thuốc, những ai nghèo khó chỉ giúp, không lấy tiền. Cả ngày niệm 
Phật không nghỉ, một lòng cầu sanh Tây phương. Năm Ảt Tỵ niên hiệu 
Khang Hy, tuổi đã gần 70, bỗng muốn thệ thế, bảo mọi người rằng: “Lấy bút 
nghiên lại, ta muốn viết kệ”. Viết xong, liền an nhiên niệm Phật mà đi. 

Trầm Thừa Tiên. Trầm Thừa Tiên ở Côn Sơn, ở phường Tuyên Hoá, 
làm nghề thợ mộc. Hơn 70 tuổi, trì trai niệm Phật, chuyên tu Tị nh độ, tay 
không rời búa rìu, mà tiếng niệm Phật không dứt. Tháng 3 năm thứ 10 niên 
hiệu Khang Hy, biết trước giờ chết, trước ba ngày, từ biệt bạn bè bà con, nói: 
“Tôi sắp vãng sanh Tây phương, từ đây không còn gặp nhau nữa”, báo với 
con cái rằng: “Cha ngày mai 15 sẽ vãng sanh”. Sáng sớm tắm rửa thay đồ, 
ngồi quay mặt về hướng Tây, đốt hương niệm Phật mà tịch. 

Vương Mãnh Lân. Vương Mãnh Lân, con nhà Nho ở Côn Sơn, cả đời 
dạy học, chân chất. Có một đứa con trai, hiệu Tương Thần, rất có hiếu với 
cha mẹ. Mạnh Lân cả ngày chỉ niệm Phật. Niên hiệu Khang Hy thứ 41, đã 
ngoài 70 tuổi. Đầu đông, có chút bệnh, vào thượng tuần tháng 11 tôi hỏi, 
Mạnh Lân nói: “ngày 17, là ngày vía đản sanh của Phật A-di-đà, hôm đó tôi 
đi”. Tôi nói: “Đen ngày ấy, tôi sẽ đến tiễn tiên sinh”. Đen ngày 17, sáng sớm 
đến hỏi thăm, tuy nằm bệnh, nhưng vẻ mặt tự tại. Tôi nói: “tiên sinh nên phát 
tâm Bồ-đề. Kinh nói: ‘Tu hành không phát tâm Bồ-đề, giống như cày mà 
không xuống giống’”. Tôi đọc Tứ hoang thệ nguyện, rồi giải thích kỹ, Mạnh 
Lân gật đầu. Tôi nói: “Tôi tạm biệt, lát nữa quay lại”. Rồi tôi dặn dò con trai 
Tương Thần rằng: “Neu cha con mất, chớ có khóc lóc”. Sau giờ cơm, tôi lại 
đến, Mạnh Lân đã niệm Phật mà đi. Trong gia tộc của Mạnh Lân, có Trinh 
Sinh, là bà con bên nội của tôi. Cha Trinh Sinh là Nhan Phu, là bạn đạo của 
Côn Tường, sùng phụng Tam bảo. Còn anh chàng đẹp trai Trinh Sinh, giỏi 
viết lách, nhiều tập khí, nhưng không tín phụng. Một hôm mắc bệnh, thấy 
một con quỷ mặt đen to lớn, bảo là oán cừu đời trước, Trinh Sinh sợ hãi, mới 
tinh tấn niệm Phật, cầu sanh Tây phương. Niệm Phật hơi biếng nhác, là quỷ 
lại hiện. Khi lâm chung, khí lực kiệt tận, tiếng niệm nhỏ dần, mất dần về 
hướng Tây. Theo lý mà đoán, tuy không có dị hương thiên nhạc, nhưng chắc 
chắn vãng sanh Tây phương. 

Tô Kỳ Sơn. Tô Kỳ Sơn ở Côn Sơn, tên Khởi Phụng, ấu niên để chí 
thiền tông, tham khắp tri thức, có ngộ nhập. Một đời không giết hại, trùng 
kiến không làm tốn thương, về già chuyên tu Tịnh độ, đi đứng nằm ngồi, 
chưa từng gián đoạn. Năm Kỷ Mão niên hiệu Khang Hy, tuổi đã 80, gặp trời 
lạnh, quấn chăn mà ngồi, trưa ngày 26 tháng 11, bảo cháu Điện Phương rằng: 
“Duyên Tịnh độ đã chín, ba ngày trước, đã thấy Phật đến, ta không muốn nói 
ra, giờ tý đêm nay, ta sẽ vãng sanh”. Rồi dậy mặc thêm áo, đốt hương đèn, 


55 


ngồi hướng về phía Tây, bảo mọi người trong nhà trợ niệm vãng sanh, sắp 
đến canh ba, tiếng niệm nhỏ dần, yên lặng mà tịch. 

Ngô Kính Sơn. Ngô Kính Sơn với Tô Kỳ Sơn, ở cùng làng, bạn đạo với 
nhau, hơn 70 tuổi, phát nguyện tham học. Thiện hữu Tô Điện Phương thấy 
ông tuôi già, khuyên chuyên tu vê Tây phương, có thê một đời thành tựu. 
Ngô Kính Sơn tin theo, ngày đêm niệm Phật không nghỉ. Chưa đến một năm, 
người thân của Ngô Kính Sơn đến, nói với Điện Phương rằng: “Sáng nay 
Kính Sơn, thấy thần Hộ Pháp hiện, tiếp dẫn vãng sanh”. Lúc sắp đi an nh iên 
mà tịch, dặn tôi đến cám ơn”. 

Vương Cư Vinh. Thái Thương Vương Cư Vinh, từ nhỏ giữ giới tu học, 
kiến địa siêu việt. Sau tu Tịnh độ, ngày niệm cả vạn danh hiệu, nóng lạnh 
không nghỉ. Ngày 2 tháng 8 năm Khang Hy thứ 56, biết trước giờ chết, thỉnh 
trưởng lão Kiền Hành am Tịnh Danh đến, muốn ngài khai thị, đồng thời 
chứng minh. Mặt trời vừa đứng bóng, thầy Kiền Hành bảo: “Sao không đe 
ngày mai han đi?” Cư Vinh đáp: “Con đã quyết định hôm nay rồi”. Sau khi 
viết kệ, bảo con gái chuấn bị quan tài, hen chắp tay niệm Phật mà đi. Con gái 
bồng đe vào quan tài, nhưng bồng không nổi, nguyện thầm, hen bồng lên 
được. Thọ thế 81 tuổi. 

Đồng Tử Vãng Sanh Loại 

Hai Sa-di. Hai Sa-di ở vấn Châu đời nhà Tuỳ, cùng niệm Phật. Một 
trưởng giả bỗng chết, đến Tịnh độ gặp Phật, bạch rằng: “Có hai Sa-di trẻ cùng 
tu, có được vãng sanh không?” Phật đáp: “Nhờ họ khuyên ông, ông mới phát 
tâm, nay ông được về, trợ tu tịnh nghiệp, sau ba năm, sẽ cùng đến đây”. Đen 
kỳ hai người đều thấy đến, đại địa chấn động, thiên hoa phấp phới, hai Sa-di 
cùng tịch. 

Đồng tử Nguyện Vãng. Sư Duy Ngạn đời nhà Đường, tu Tịnh độ Sám 
Pháp, tinh tấn không mệt mỏi. Thấy Quan Âm, Thế Chí hiện ra trong không 
trung, vui mừng, muốn tìm hoạ sĩ đe vẽ. Bỗng có hai người, tự nói họ vẽ 
được, vẽ xong biến mất. Ngạn bèn báo cho chúng đệ tử rằng: “Ta nay vãng 
sanh, ai đi cùng ta?” Đồng tử Nguyện Vãng xin theo, sư bảo về từ biệt cha 
mẹ, cha mẹ cho là nói đùa, không tin. Lát sau, tắm rửa thay đồ, đi trước. 
Ngạn lấy bút làm kệ khen, viết xong, cũng ngồi yên mà tịch. 

Sư Tán. Sư Tán đời nhà Tống, người Ung Châu. Xuất gia từ nhỏ, năm 
14 tuổi, niệm Phật không dứt. Bỗng mắc bệnh chết đột ngột, lát sau tỉnh lại, 
nói với thầy và cha mẹ rằng: “Phật A-di-đà ở đây, con sẽ đi theo”. Hàng xóm 
thấy đài báu trên không trung, năm màu sáng lạ, mất dần về hướng Tây. 

Hà Đàm Tích. Hà Đàm Tích đời nhà Nguyên, năm 1 8 tuổi, thọ Bồ-tát 
giới, cả ngày niệm Phật. Một hôm nghe trống canh tư liền dậy, mẹ bảo còn 
sớm quá. Tích nói: “Con thấy Phật A-di-đà đến, lọng hoa đón con”. Bèn ngồi 
mà tịch. 


56 


Ngô Mỗ. Ngô Mỗ, người Chiết, tổ phụ đều là tú tài. Năm đầu niên hiệu 
Thuận Trị, đại binh vây thành, cha mẹ ly tán. Ngô bị bắt, phục dịch cho 
tướng, lúc ấy mới 13 tuổi, tự than ta vốn con nhà Nho, nay hạ tiện như vầy, ắt 
là túc nghiệp. Bèn lập thệ trước Phật, ăn chay niệm Phật, ngày tụng kinh Kim 
Cang một biến, hồi hướng Tây phương. Năm 16 tuối, bốn quan phát lương, 
bèn dung tiền lương, mua hương cúng Phật, quỳ tụng thánh hiệu A-di-đà. 
Đen ngày 22 tháng 10 năm Đinh Dậu, bỗng báo với bốn quan, muốn sanh 
Tây phương. Bốn quan không tin, mắng là vọng ngôn, nói bậy. Ngày hôm 
sau, lại đến Đe đốc xin, Đe đốc tức giận, đưa đến bốn quan đánh 15 roi, Ngô 
không chút oán hận. Lại từ biệt tất cả bạn bè, nói mồng 1 tháng 1 1 vãng sanh. 
Canh 5 hôm đó, tắm rửa đốt hương, lạy Phật xong, rồi đến trên thuyền bốn 
quan lạy từ biệt. Bổn quan giận quá, sai lính theo đến chỗ đốt thân, thấy Ngô 
lạy về hướng Tây ba lạy, ngồi yên nói kệ. Nói kệ xong, tự phun lửa Tam- 
muội, đốt thân. Cả trại lính đều nhìn lạy từ xa, bốn quan đóng cửa trai giới. 
Khen rằng: “Thân mặc giáp sắt, chân đạp kim hên; nguyện các tướng sĩ, mỗi 
tỉnh thức liền”. 

Phụ Nữ Vãng Sanh Loại 

Tuỳ hoàng hậu. Hoàng hậu vua Văn Đe đời nhà Tuỳ, họ Độc Cô, tuy ở 
vương cung, nhưng rất chán thân nữ, thường niệm Phật A-di-đà, cầu sanh 
Tịnh độ. Ngày Giáp Tý tháng 8 tạ thế, hương lạ đầy thất, tất cả âm nhạc, tự 
nhiên khởi xướng. Vua hỏi Đô-đề-tư-na, điềm lành gì vậy? Tư-na trả lời: 
“Hoàng Hậu chuyên tu tịnh nghiệp, được sanh nước Phật, nên có điềm lành 
này”. 

Vợ Ôn Tĩnh Văn. Vợ Ôn Tĩnh Văn đời nhà Đường, người Tịnh Châu. 
Nằm bệnh khá lâu, chồng khuyên niệm Phật, bèn chí tâm niệm Phật một năm. 
Một hôm bỗng thấy thánh cảnh Tịnh độ, nói với chồng rằng: “Em đã thấy 
Phật, tháng sau sẽ đi. Đồng thời dặn dò cha mẹ, cũng sanh Tây phương”. Nói 
xong, an tường mà tịch. 

Lý Thị. Lý Thị ở Hồ Môn đời nhà Tống, người Thượng Ngu. Sau khi 
chồng chết, ngày đêm cao thanh niệm Phật, và tụng kinh A-di-đà hơn 1 0 năm 
không biếng trễ. Một hôm thấy một thầy đội ô đỏ, nói: “Cô vào giờ Tý ngày 
15 vãng sanh”. Hỏi thầy là ai, thầy đáp: “Là người mà cô niệm đó”. Lý Thị 
bèn từ biệt thân thích, ngồi yên thị tịch. Mọi người thấy ánh sáng lạ chói mắt, 
sau bảy ngày, thân thể như bình thường, trà tỳ xá lợi vô số. Hôm sau chồ trà 
tỳ, sanh một bông hoa, giống hoa Anh Túc trắng. 

Trịnh Thị. Trịnh Thị đời nhà Tống, người Tiền Đường. Hằng ngày tụng 
kinh Phố Môn, niệm Phật không nghỉ. Sau khi bệnh đòi tắm rửa, tắm xong, 
ngồi quay mặt về hướng Tây, hỏi người nhà: “Nghe tiếng khánh không? Phật 
và Bồ-tát sắp đến”. Ke đó mừng nói: “Phật và Bồ-tát đến rồi”. Chắp tay mà 
tịch. 


57 


Vương Thị phu nhân. Vương Thị vợ Tống Ki nh Vương, chuyên tu tịnh 
nghiệp, sáng tối cần mẫn. Tất cả những người hầu hạ, đều bắt chước phu 
nhân. Chỉ có một người thiếp giải đãi, phu nhân la trách, bèn tỉnh ngộ tinh tấn. 
Người thiếp ấy bỗng không bệnh mà chết, trở về báo mộng cho người thiếp 
khác rằng: “Nhờ phu nhân dạy, em đã được sa nh An Dưỡng”. Phu nhân chưa 
tin. Lát sau, mộng cùng dạo chơi ao báu với thiếp, thấy một hoa áo trời phấp 
phới, ghi rằng Dương Kiệt; một hoa triều phục dáng ngồi, ghi rằng Mã Vu. 
Lại thấy đài vàng, quang minh chiếu diệu. Thiếp chỉ tay nói: “Đây là chỗ 
sanh của phu nhân”. Tỉnh mộng, càng them tinh tấn, năm 81 tuối, sáng sinh 
nhật, tả hữu vừa dâng quà mừng thọ, phu nhân tay cầm hương đèn, đứng 
trước Quan Âm đại sĩ mà tịch. 

Lục Thị Nghi Nhân. Lục Thị Nghi Nhân đời nhà Tống, vợ quan Triều 
Thỉnh Vương dư. Thường tụng Pháp Hoa, để tâm nơi Tịnh độ, mỗi khoá lễ, 
niệm cả vạn danh hiệu Phật, luôn như vậy 30 năm. Một hôm bỗng nghe trống 
trời tự kêu, liền ngồi quay mặt hướng Tây, hai tay bắt ấn mà tịch. 

Cung Thị. Cung Thị ở Tiền Đường đời nhà Tống, ngày đêm niệm Phật, 
tụng kinh Di-đà. Sau mắc bệnh, thỉnh luật sư Hanh khai thị, khai thị chưa 
xong, ngồi yên mà tịch. Lão thiếp theo thị, cũng niệm Phật không nghỉ. Một 
hôm mộng thấy Cung Thị báo rằng: “Con đã sanh Tịnh độ, mẹ bảy ngày nữa 
vãng sanh”. Đen ngày quả nhiên không bệnh mà tịch. 

Hạng Thị. Hạng Thị đời nhà Tống, pháp danh Diệu Trí, goá bụa, có hai 
đứa con gái đều đi tu, siêng năng niệm Phật. Khi chết hương lạ đầy thất, kiết 
ấn quay mặt về phía Tây, cười nhẹ mà đi. 

Bùi thị Nữ. Bùi thị Nữ ở Phần Dương đời nhà Tống, chuyên chí niệm 
Phật, nóng lạnh không nghỉ. Ngày lâm chung, đốt hương, nói “Phật mang đài 
sen đến đón, ta sẽ vãng sanh”. Sau đó thiên hoa rơi xuống, an toạ mà tịch. 

Trầm Thị. Trầm Thị đời nhà Tống, từ nhỏ ăn chay niệm Phật, lấy họ 
Chương, cứu người đói lạnh. Có chút bệnh, càng tinh tấn niệm Phật. Bỗng 
thấy chư thiên Bồ-tát thánh chúng, hiện ra trước mắt, ngày đó an tường mà đi. 

Tôn Thị. Tôn Thị ở Tứ Minh đời nhà Tống, goá bụa niệm Phật, 30 năm 
không biếng trễ. Sau có chút bệnh, mộng thấy cùng lễ sám với 8 thầy. Tỉnh 
dậy, tắm rửa thay đồ, thỉnh tăng lễ sám, ngồi tụng kinh đến nhất tâm bất loạn, 
tay trái bắt ấn mà tịch, xa gần đều nghe tiếng nhạc trong không trung. 

Lâu Thị. Huệ Tĩnh họ Lâu đời nhà Tống, lấy Chu Nguyên Khanh ở Tự 
Bạc. Từng đọc “Truyền Đăng”, phát minh tâm địa. Đặc biệt lấy Tịnh độ làm 
ý hướnạ, niệm Phật không dứt. về già mắc bệnh, bỗng thấy hoa sen sắc tía, 
có vô số hoá Phật, hương lạ đầy thất. Bảo người nhà trợ niệm, lát sau liền đi. 

Tần Thị. Tịnh Kiên họ Tần đời nhà Tống, chán ghét thân nữ, trì trai giữ 
giới. Đọc các kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Quang Minh, Bát Nhã, không đế 
thời gian rảnh rỗi. Sáng tối tu Di-đà sám, lạy ngàn lạy mỗi ngày. Lâu sau, 
thấy ánh sáng vào nhà, ngồi quay mặt hướng Tây mà tịch. 


58 


Lương Thị Nữ. Lương Thị Nữ đời nhà Tống, ở Phần Dương, hai mắt 
đều mù, gặp sa môn khuyên niệm Phật. Hơn ba năm, hai mắt sáng lại. Sau 
bỗng thấy Phật Bồ-tát phan lọng đến đón, ngay hôm ấy thị tịch. 

Tưởng Thị. Tưởng Thị ở Hưng Hoá, năm 40 tuổi, chồng chết, chôn cất 
xong, khóc với con rằng: “Vô thường đến, chang ai có thế thay thế. Thí như 
mẹ nay cũng chết, các con cũng không biết làm sao. Từ nay về sau, mẹ phát 
tâm ăn chay niệm Phật, mọi việc giao hết cho các con. Mấy đứa con thuận ý 
mẹ, che cho mẹ một chòi lá, cấm túc niệm Phật, nóng lạnh không nghỉ, trải 
qua 5 năm như vậy. Đen ngày 20 tháng 5 năm Canh Tý niên hiệu Thuận Trị, 
bỗng nói với các con rằng: “Làm cho mẹ cái quan tài, giờ ngọ ngày 23, mẹ về 
Tây phương”. Rồi đi từ biệt hàng xóm. Đen ngày, niệm Phật mà đi. 

Hạ Thị. Hạ Thị ở Tỳ Lăng, vợ Phan Hướng Cao. Hướng Cao rất tin 
Phật, Hạ và chồng cùng tu tịnh nghiệp, hằng ngày tụng kinh Kim Cang. Sáng 
tối, lễ bái niệm Phật, hồi hướng Tây phương. Tháng 7 năm Canh Thân niên 
hiệu Khang Hy, có bệnh, biết trước giờ ngọ ngày 29 vãng sanh. Đen ngày, 
con cháu tụ tập, lại thỉnh chư thiện hữu đến, đồng thanh niệm Phật, chắp tay 
mà đi. 

Lục Thị. Lục Thị ở Thái Thương, vợ Trương Quý Tư ở Quan Ngoại. 
Năm 17 tuối, trường trai niệm Phật, đồng thời tụng kinh Kim Cang, chú Đại 
Bi hồi hướng Tây phương. Thấy người sát sanh, tức phát nguyện cứu độ. 
Tháng 9 năm thứ 24 niên hiệu Khang Hy, thấy trên không trung thuyền và 
kiệu về hướng tây, kiệu và thuyền đều do chư tăng khiêng và chèo. Hai hôm 
sau, an nhiên niệm Phật mà đi, hôm ấy là ngày 26 tháng 9. 

Ác Nhân Vãng Sanh Loại 

Trương Thiện Hoà. Trương Thiện Hoà đời nhà Đường, làm nghề mo 
trâu. Lâm chung thấy đàn trâu lại nói tiếng người đòi mạng, sợ quá bảo vợ 
rằng: “Nhanh thỉnh tăng sám hối cho tôi”. Tăng đến bảo Trương Thiện Hoà 
rằng: “trong Quán Ki nh nói: người lâm chung tướng ác hiện ra, chí tâm niệm 
Phật, tức được vãng sanh”. Hoà nói: “Địa Ngục đến rồi, không có thì giờ lấy 
lư hương”. Liền dùng tay phải bật lửa, tay trái cầm hương, quay mặt về phía 
Tây chí thiết niệm Phật, chưa được 10 tiếng, nói: “Phật đến đón tôi”, liền ra 
đi. 

Oánh Kha. Oánh Kha đời nhà Tống, tuy là người xuất gia, nhưng 
không kiêng rượu thịt. Tự nghĩ ta là người tu, mà lại làm như vậy, tương lai 
đoạ lạc làm sao? Nhờ huynh đệ mang cho cuốn “Vãng sanh truyện”, đọc 
xong một truyện, gật đầu đắc ý, bèn ngồi quay mặt hướng Tây, tuyệt thực 
niệm Phật. Qua 3 ngày, mộng thấy Phật báo cho biết: “Con còn sống được 10 
năm nữa, phải cố gắng”. Kha bạch Phật rằng: “Cõi năm trược Diêm -phù, dễ 
mất chánh niệm, con mong sớm về An Dưỡng, phụng sự chúng thánh”. Phật 
nói: “được, sau ba ngày ta sẽ đón con”. Đen ngày, thỉnh chúng tụng kinh A- 
di-đà, và nói: “Phật và đại chúng đã đến”. An nhiên mà tịch. 


59 


Trọng Minh. Trọng Minh, đời nhà Tống, ở chùa Báo Ân, Sơn Âm, 
không có giới hạnh. Một hôm mắc bệnh, bảo đồng tu Đạo Ninh rằng: “Tôi 
nay tâm thức tán loạn, thuốc gì trị đuợc?” Ninh dạy tuỳ tức niệm Phật, Minh 
nghe lời chí tâm niệm Phật. Đen 7 ngày, kiệt lực, Ninh lại bảo quán tuợng 
niệm Phật, lúc lâu, bỗng thấy hai vị Bồ-tát, tiếp lại thấy Phật, rồi nhắm mắt 
mà tịch. 

Nguời ác vãng sanh, tâm niệm Phật cần phải dõng mãnh trăm lần, mới 
có the thành công mười niệm, không thì, chắc chắn đoạ lạc tam đồ. 

Ác Thú Vãng Sanh Loại 

Rồng. Kinh “Bồ-tát Xử Thai” nói: “Có một con rồng, nói với Kim Xí 
Điếu rằng: ‘Ta từ khi làm thân rồng, chưa từng sát sanh, xúc nhiễu thuỷ tộc, 
sau khi mạng chung, sẽ sanh về nước Phật A-di-đà’”. 

Chim Anh Vũ. Niên hiệu Trinh Nguyên đời nhà Đường, Bùi thị ở Hà 
Đông nuôi một con chim Anh Vũ, thường niệm Phật, quá ngọ không ăn, lâm 
chung mười niệm, tắt thở. Hoả thiêu, được mười viên Xá-lợi, sáng chói mắt. 
Thầy Tuệ Quán xây tháp thờ, Doãn Vi Cao ở thành đô viết lời. 

Chim Sáo. Quán Công chùa Chánh Đăng ở Hoàng Nham đời nhà Tông 
nuôi một con chim sáo, biết nói tiếng người. Thường niệm Phật không nghỉ. 
Một hôm đứng chết trong lồng, Quán Công bèn mang chôn. ít lâu sau, nơi 
đầu lưỡi sanh một đoá sen màu tía. 

Lại ở Đàm Châu có người nuôi một con sáo, thường niệm Phật. Khi 
chết, mang chôn. Không lâu sau cũng nở một đoá sen, tìm gốc, lại từ nơi đầu 
lưỡi. 

Đại sư Liên Trì nói: “Anh Vũ, chim Sáo, người dạy niệm Phật, là 
chuyện thường tình. Nay không thấy vãng sanh. Ôi! Tỉ như người đời, cũng 
được dạy niệm Phật, nhưng có người tín tâm niệm, có người khinh tâm niệm. 
Do đó người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Những con Anh Vũ, chim 
Sáo kia, cũng như vậy. 

Thêm: Thắng Liên La cư sĩ truyện 

Cư sĩ Thắng Liên, chính là Duan Mai, con trai Lâu Đông La. Ban đầu 
hiệu Vô Thiên cư sĩ, sau vì sao gọi Thắng Liên cư sĩ? Mùa thu năm thứ 40 
niên hiệu Khang Hy, Duẫn Mai bệnh nặng, sắp làm kệ giả từ, bỗng nghe tên 
không nói rằng: “Thắng Liên cư sĩ còn sống được 12 năm nữa, đừng làm kệ”. 
Từ đó bệnh lành, người thân thấy lạ, nên đều gọi là Thắng Liên cư sĩ. Cư sĩ 
khi còn trong thai, cha mộng thấy một vị tăng đến xin ở nhờ, đêm đó liền 
sinh. Sớm biết có căn lành nhiều kiếp, năm 4, 5 tuối, còn nhớ dung mạo, chỗ 
ở cha mẹ đời trước. Một hôm chạy quanh cột nhà, chóng mặt té xuống đất, bị 
mẹ đánh, khóc rồi ngủ, tỉnh dậy liền không nhớ nữa. Mới biết những chuyện 
đời trước của Dương Thúc Tử, Đổng Thanh Kiến, Tô Đông Pha mà sử sách 
ghi lại quả là có thật. Lúc bắt đầu đi học, không mê chơi, không có tuổi thơ. 
về sau học càng thăng tiến, lòng luôn nghĩ thế nào cũng đỗ đạt. Nhưng cha 


60 


nhiều bệnh, thương cha, nên không đi thi. Cư sĩ khéo hiểu lòng cha, tuy theo 
nghiệp thi thư, nhưng không cầu hiến đạt, chỉ viết một quyển làm vui. Cư sĩ 
soạn quyển “Hoàng Diệp Thảo”, lấy tâm tánh tông chỉ, phát làm văn chương 
Lý Bạch Đỗ Phủ. Do cư sĩ lúc nhỏ đế tâm nơi thuật đạo dẫn, kế tham Bích 
Nham lão nhân, nên thấu triệt tông môn nhất trước. Sau khi cha già, cư sĩ 
gánh vác gia nghiệp, không để cha phải lo toan, tận lao tận dưỡng, suốt đời 
không nghỉ, quân tử không ai là không tôn sùng. Năm 52 tuối, cư sĩ lại bệnh, 
bấm ngón tay đã đến năm thứ 12. Mọi người lo lắng, nhưng cư sĩ tuyệt không 
đế tâm. Ban đầu, ít người tu tịnh nghiệp, cư sĩ đề xướng hen xã ba bốn nơi, từ 
đó người niệm Phật nhiều. Một hôm nằm mộng thấy người báo rằng: “Ngươi 
khuyên người tu tịnh, công ấy rất lớn, tuổi thọ được kéo dài thêm, chưa đi 
đâu!” Bệnh lại lành. Do đó mọi người càng thấy lạ. Cư sĩ một đời tánh tình từ 
thiện, rất thích bố thí, phàm các thiện sự phóng sanh, nuôi trẻ mồ côi, cứu đói, 
không việc nào là không được lãnh tụ vui vẻ giúp đỡ. Và đối với phóng sanh 
càng tích cực hơn. Năm Kỷ Sửu niên hiệu Khang Hy, hạn lâu không mưa, 
người chết đói đầy đường. Quan lại bấy giờ biết cư sĩ là người hiền đức, có 
sức kêu gọi, nên nhờ cư sĩ giúp cứu tai hoạ. Sau khi tai ách được cứu, cư sĩ 
được Đại Trung Thừa Vu Thành Long tặng hoành phi biêu dương. 

Mùa đông năm Ât Mùi, có hai người cùng làng đến vay cư sĩ 200 
lượng bạc đi buôn ở Sùng Xuyên, khi thuyền đến cung Thiên Phi, 200 lạng 
bạc bỗng biến đâu mất. Không có vốn, không thể buôn bán, bảy người cùng 
thuyền đành phải quay về. Hai người vay tiền ấy cho rằng chủ thuyền và 
những người cùng thuyền trộm tiền của mình, nên định báo lên quan cầu truy 
cứu. Cư sĩ biết được nói: “Các anh báo quan, họ chắc chắn sẽ bị khố hình. 
Neu thật họ lấy tiền của các anh, bị chút khố hình cũng được. Nhưng nếu họ 
không phải là kẻ ăn cắp mà chịu khố hình, há không phải các anh bị tốn âm 
đức sao? Trong 7 người cùng thuyền, có hai người ở Gia Hưng, mùa đông 
lạnh thế này, nếu họ bị tống ngục, không người mang cơm, mang áo, mang 
chăn, tất nhiên đói lạnh mà chết. Như vậy càng tốn thương âm đức của các 
anh. Thôi vậy nhé! Hai trăm lạng bạc ấy các anh không phải trả, các anh cũng 
không phải báo quan. Như vậy, tất cả đều lợi ích. 

Lời nói của cư sĩ khiến mọi người cảm kích, nễ phục, không báo quan 

nữa. 

Tet Đoan Ngọ năm ấy, cư sĩ thấy tôi đến chơi, rất vui mừng nói: “Từ 
lâu tôi rất muốn viết bộ “Tây Quy Trực Chỉ” khuyên người tu tịnh nghiệp, 
nay anh đến, nhờ anh viết cho, để tôi tròn tâm nguyện. Tôi đồng ý, đến ngày 
14 tháng 6, thì sách viết xong, cộng có 4 quyển. Ngay hôm tôi báo sách đã 
viết xong ấy, cư sĩ không bệnh mà tịch, vãng sanh thế giới Cực Lạc. 

Thì ra, cư sĩ có ý muốn vãng sanh vào ngày sách viết xong, cho nên 
vào ngày mồng 2 tháng 6, đã từ biệt khắp bạn bè người thân, vốn dự định 
vãng sanh vào giờ ngọ ngày mồng 6, lúc ấy dặn dò con trai rằng: “Con nhất 


61 


định phải phát hành cuốn “Tây Quy Trực Chỉ” do Chu tiên sinh soạn nhé. 
Đen ngày mồng 6, cư sĩ tắm rửa đoan toạ, nói kệ thệ thế, kệ rằng: “bảy mươi 
mốt năm, mang chiếc đãy da, hôm nay buông xuống, tự tại biết bao”. Rồi 
niệm Phật mà đi, người nhà khóc lóc không ngừng, qua một lúc lâu, cư sĩ 
bỗng mở mắt nói: “Sao phải làm tôi trễ mất 7 ngày nữa?” Sáng sớm ngày 14, 
cư sĩ nói với người nhà rằng: “Hôm nay tôi nhất định vãng sanh, mọi người 
không được khóc”. Hôm ấy người nhà đều dằn được thương cảm, còn có 
trưởng lão Can Hành và mấy người bạn đạo, mọi người đều niệm Phật giúp 
cư sĩ Tây quy. Đen giờ Thìn, cư sĩ bỗng nhún mình nói: “Bồ-tát Đại Thế Chí 
đến rồi”. Nói xong, chắp tay về hướng tây mà tịch. Ôi! Bất cứ việc gì ở đời 
đều có thể giả, chỉ có sanh tử là không thể giả. Cư sĩ ra đi tự tại như vậy, 
không phải công phu niệm Phật một sớm một chiều mà được. Do đó có thế 
thấy, người tại gia chỉ cần thành tâm niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, 
nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là pháp môn người người có thế 
tu, người người có the vãng, đáng được mọi người tu học. 


62 


Văn Khuỵên Phát Tâm Bô-đê 

Phàm phu Thật Hiền tôi là kẻ ngu muội, cúi đầu lạy khóc, thương xót 
báo với đại chúng hiện diện và nam nữ tịnh tín sau này, mong muốn từ bi, 
hãy nghe cho kỹ. Thường nghe cửa chính yếu vào đạo, phát tâm làm đầu; 
việc gấp tu hành, lập nguyện làm trước. Lập nguyện, chúng sanh mới có thế 
độ; tâm phát, thì Phật đạo mau thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập 
nguyện bền chắc, thì cho dù trải qua kiếp sống nhiều như hạt bụi đi nữa, vẫn 
ở trong luân hồi, cho dù có tu hành, chỉ là mệt nhọc. Cho nên kinh Hoa 
Nghiêm nói: “quên mất tâm Bồ-đề, mà tu các pháp lành thì là nghiệp ma.” 
Quên mất mà còn như thế, huống hồ gì chưa phát? Nên biết muốn học Như 
Lai thừa, cần phải trước tiên phát Bồ-tát nguyện, không thế chậm trễ. 

Nhưng tâm nguyện khác nhau, tướng nó lại nhiều, nếu không nói ra, 
biết đâu mà hướng? Nay xin lược nói ra cho đại chúng, tướng nó có tám: đó 
chính là tà, chánh, chân, nguy, đại, tiêu, thiên, viên. 

Tà, chánh, chân, nguy, đại, tiêu, thiên, viên là gì? 

Ớ đời có những người, một đời tu hành, không chịu cứu xét bản tâm 
của mình, chỉ biết chạy theo những việc bên ngoài: kẻ cầu lợi dưỡng, kẻ 
chuộng tiếng hay, kẻ tham dục lạc hiện đời, kẻ cầu vị lai quả báo. Phát tâm 
như thế thì gọi là tà. 

Đã không cầu lợi dưỡng tiếng hay, lại không tham quả báo dục lạc, chỉ 
vì sanh tử, vì Bồ-đề. Phát tâm như thế, thì gọi là chánh. 

Niệm niệm trên cầu làm Phật, tâm tâm dưới độ chúng sanh. Nghe Phật 
đạo xa dài, không sanh thối thất. Quán chúng sanh khó độ, không sanh mệt 
mỏi. Như leo lên núi cao vạn nhẫn, phải lên tới đỉnh mới thôi. Như leo tháp 
chín tầng, lên cho được ngọn. Phát tâm như thế, thì gọi là chân. 

Có tội không hối, có lỗi không chừa. Trong dơ ngoài sạch, trước siêng 
sau nhác. Tuy có tâm tốt nhưng phần nhiều bị danh lợi chen vào. Tuy có 
thiện pháp, nhưng lại bị tội nghiệp làm cho ô nhiễm. Phát tâm như thế, thì gọi 
là nguy. 

Cõi chúng sanh hết, nguyện tôi mới hết. Đạo Bồ-đề thành, nguyện tôi 
mới thả nh . Phát tâm như thế, thì gọi là đại. 

Quán ba cõi như nhà ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong độ mình, 
không muốn độ người. Phát tâm như thế, thì gọi là tiếu. 

Neu ngoài tâm thấy có chúng sanh và Phật đạo, nguyện độ nguyện 
thành, công huân không quên, tri kiến không mất. Phát tâm như thế, gọi đó là 
thiên. 

Nếu biết tự tánh là chúng sanh, nên nguyện độ thoát; tự tánh là Phật 
đạo, nên nguyện thành tựu. Không thấy một pháp, ha tâm mà có. Lấy tâm hư 
không, phát nguyện hư không, hành hạnh hư không, chứng quả hư không; 
cũng không có tướng hư không có the được. Phát tâm như thế, thì gọi là viên. 


63 


Biết được tám sự sai khác này, thì biết thẩm sát; biết thẩm sát thì biết 
lấy bỏ; biết lấy bỏ thì có thể phát tâm. 

Thấm sát là sao? Có nghĩa phát tâm của ta đối với tám loại này, thế nào 
là tà? thế nào là chánh? thế nào là chân? thế nào là nguy? thế nào là đại? thế 
nào là tiểu? thế nào là thiên? thế nào là viên? 

Thế nào là lấy bỏ? Gọi là bỏ tà, bỏ nguy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Lấy chánh, 
lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như thế, mới được gọi là chân chánh phát 
tâm Bồ-đề. 

Tâm Bồ-đề này, là vua của các pháp lành. Tất có nhân duyên mới được 
phát khởi. Nay nói nhân duyên, lược có 10 loại. Mười loại nào? 1. Nhớ Phật 
ân nặng; 2, nhớ ân cha mẹ; 3, nhớ ân sư trưởng; 4, nhớ ân thí chủ; 5, nhớ ân 
chúng sanh; 6, nghĩ đến khố sanh tử; 7, tôn trọng tánh linh của mình; 8, sám 
hối nghiệp chướng; 9, cầu sanh Tịnh độ; 10, mong cho chánh pháp trụ lâu ở 
đời. 

Vì sao nhớ ân Phật nặng? Vì Đức Phật Thích-ca của chúng ta, đầu tiên 
phát tâm, vì chúng ta mà hành đạo Bồ-tát, trải qua vô lượng kiếp chịu các khố 
não. Khi ta tạo nghiệp, thì Phật thương xót, đưa ra đủ các phương tiện đế giáo 
hoá, nhưng ta ngu si không biết tin nhận. Ta đoạ địa ngục, Phật lại đau xót, 
muốn thay ta chịu khố, nhưng do ta nghiệp nặng nên không thể cứu. Ta được 
sanh ra làm người, Phật dùng phương tiện, đe trồng căn lành, đời đời kiếp 
kiếp, theo mãi bên ta, tâm không tạm rời. 

Khi Phật ra đời, con còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt 
độ. Tội gì mà sanh vào thời mạt pháp? Phước gì mà được xuất gia? Chướng 
gì mà không thấy Phật thân? May gì mà được chiêm bái xá-lợi? Suy tư như 
vầy, nếu không trồng thiện căn, lấy gì được nghe Phật pháp? Không nghe 
Phật pháp, làm sao biết thường chịu Phật ân? Ân này đức này, núi đồi khó dụ. 
Mình không phát quảng đại tâm, hành Bồ-tát hạnh, kiến lập Phật pháp, cứu 
độ chúng sanh, thì cho dù thịt nát xương tan, đâu the báo đáp. Đó là nhân 
duyên thứ nhất phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao nhớ ân cha mẹ? thương thay cha mẹ, sanh ta nhọc nhằn, mười 
tháng ba năm, mang thai bú móm, thay khô đối ướt, nuốt đắng nhả ngọt, mới 
được thành người, chỉ mong nối tiếp môn phong, cung thừa tế tự. Nay chúng 
ta đã được xuất gia, lạm xưng người con Phật, hố thẹn gọi sa-môn. Ngon ngọt 
không cung phụng, tế tự không chu toàn. Cha mẹ sống không nuôi, cha mẹ 
chết không dẫn được thần hồn. Ở đời thì là đại tổn, xuất thế lại chẳng ích gì, 
hai đường đều mất, tội nặng khó lường. Tư duy như vầy: chỉ có trăm kiếp 
ngàn đời thường hành Phật đạo, mười phương ba đời độ khắp chúng sanh, thì 
không chỉ cha mẹ một đời, mà cha mẹ đời đời cũng đều được cứu độ. Không 
chỉ cha mẹ của một người, mà cha mẹ của người người, đều được siêu thăng 
tất cả. Đó là nhân duyên thứ hai của phát tâm Bồ-đề vậy. 


64 


Vì sao nhớ ân sư trưởng? Cha mẹ tuy sanh ra thân ta, nhưng nếu không 
có sư trưởng thế gian, thì không biết lễ nghĩa; nếu không có sư trưởng xuất 
thế gian, thì không biết Phật pháp. Không biết lễ nghĩa, thì có khác gì cầm 
thú; không biết Phật pháp, thì có khác gì người đời? Sự hiểu biết lễ nghĩa cạn 
cợt, sự hiêu biêt Phật pháp thiên cận của chúng ta hôm nay đây, ca-sa che 
thân, giới phấm triêm thân, những ân nặng này, đều từ sư trưởng. Neu cầu 
quả nhỏ, chỉ được lợi mình; nay vì đại thừa, phố nguyện lợi người, thì hai 
loại thầy thế, xuất thế gian đều được lợi ích. Đó là nhân duyên thứ ba của 
phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao nhớ ân thí chủ? Vì chúng ta hôm nay đây, đồ dùng hằng ngày, 
chang có cái gì của mình cả. Cơm cháo ngày ba bữa, y áo mặc bốn mùa, 
thuốc thang khi tật bệnh, phí dụng cho thân khấu, tất cả của này đều từ nơi 
khác mang đến cho ta dùng. Họ thì hết sức cày cấy, còn chưa đủ ăn; ta thì 
ngồi yên thọ thực, còn không vừa ý! Họ thì dệt vải không ngừng, mà còn 
không đủ che thân; ta thì y phục có thừa, đâu biết quý tiếc? Họ thì nhà tranh 
vách lá, bận loạn cả đời; ta thì chùa to Phật lớn, nhàn rỗi quanh năm! Họ lấy 
công quả khó khô mà cúng, ta phóng dật, tâm có an không? lây lợi của họ mà 
mập thân mình, lý có thuận không? Neu như bi trí cùng vận, phước tuệ 
nghiêm thân. Thí chủ mới được nhờ ân, chúng sanh mới được được phước 
báu? Không thì hạt gạo tấc tơ, chắc chắn đền trả, quả ác khó tránh. Đó là 
nhân duyên thứ tư của phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao nhớ ân chúng sanh? Vì ta và chúng sanh, từ vô lượng kiếp đến 
nay, đời đời kiếp kiếp từng làm cha mẹ của nhau, nên có ân với nhau. Nay 
tuy cách thế hôn mê, không quen biết nhau, nhưng lấy lý suy, đâu không báo 
đáp? Những con vật mang lông đội sừng đời nay, sao biết chang phải ngày 
xưa từng làm con mình? Những loài bò bay cựa động đời nay, sao biết chang 
từng làm cha của ta? Thường thấy trẻ con xa cha mẹ, lớn lên mặt mũi đều 
quên, huống hồ thân duyên nhiều kiếp, nay thì Trương, Vương khó nhớ. Họ 
đang kêu gào dưới địa ngục, trôi lăn trong ngạ quỷ, đau đớn ai hay? Đói khát 
ai giúp? Ta tuy không thấy không nghe, nhưng họ tất cầu cứu tế. Chang phải 
kinh không the chỉ rõ chuyện này, chang Phật không the nói được lời này. 
Bọn người tà kiến, lấy gì đế biết việc này? Cho nên Bồ-tát nhìn sâu nơi trùng 
kiến, đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, thường nghĩ đến lợi ích, nhớ báo 
thâm ân. Đó là nhân duyên thứ năm của phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao nghĩ đến khố sanh tử? Vì ta và chúng sanh, từ vô thỉ kiếp đến 
nay, luôn ở trong sanh tử, chưa được giải thoát. Cõi trời cõi người, cõi này 
phương khác, vào ra vạn lần, chốc lên chốc xuống. Chốc thì làm trời, chốc thì 
làm người, chốc thì làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục sáng ra tối lại 
vào, hầm sắt tạm rời rồi lại nhập. Lên núi đao, nhúc nhích là thân the tan nát; 
vin cây kiếm, thì tất vuông đều cắt nát. Hòn sắt nóng không trừ được đói, 
nuốt vào thì gan ruột chín rục; nước đồng sôi khó trừ cơn khát, uống vào thì 


65 


xương thịt đều tan. Cưa bén phân thây, đứt rồi liền lại; gió vừa thổi vào, chết 
rồi lại sanh. Trong thành lửa lớn, nỡ nghe tiếng thảm kêu gào? trong chảo dầu 
sôi, chỉ nghe tiếng rên thống khố. Băng giá mới ngưng, thì trạng tợ nhuỵ sen 
xanh kết; máu thịt đã phân, thì thân như hoa sen hồng nở. Một đêm sống chết, 
địa ngục trải qua vạn lần; một mai đau khố, nhân gian đã quá trăm năm. Liên 
tục phiền nhọc ngục tốt, ai tin sự giáo giới của Diêm vương? Lúc chịu mới 
biết khố, hối hận nhưng đã muộn màng. Thoát ra rồi quên, lại tạo nghiệp như 
cũ. Đánh Lừa chảy máu, ai hay mẹ ta đang khóc? Kéo heo đến lò mổ, đâu 
biết chính là nỗi đau của cha anh? Ăn thịt con mà không biết, Văn vương còn 
thế; ăn thịt người thân mà không hay, phàm phu đều thế. Năm xưa ân ái, nay 
làm oan gia; ngày xưa thù địch, nay thành cốt nhục. Xưa làm mẹ mà nay làm 
vợ, xưa làm ông nay lại làm chồng. Có túc mạng thông biết được, chắc là xấu 
hổ lắm! có thiên nhãn thông thấy được, đáng cười đáng thương lắm! 

Trong đống phấn uế, mười tháng bao tàng khó chịu; trong đường máu 
mủ, đột nhiên lộn cổ (sanh ra) đáng thương! Còn nhỏ chẳng biết chi, đông tây 
chẳng rõ; lớn lên biết chút ít, tham dục hen sanh. Thoáng chốc già bệnh cùng 
tìm, nhanh chóng vô thường lại đến. Gió lửa tranh nhau, thần thức bên trong 
náo loạn; tinh huyết đã kiệt, da thịt bên ngoài khô khan. Không một lỗ chân 
lông nào không bị chui đâm, có nhiều lỗ nhưng không lỗ nào không bị dao 
cắt. Con rùa bị nấu chín, mới lột được xác, nhưng cũng còn dễ; thần thức sắp 
tàn, nhưng rời thân thê quả cực khó ! 

Tâm không làm chủ, giống khách buôn chốn chốn chạy tìm; thân 
không có hình trạng cố định, thay đối nhiều lần như nhà cửa. Lấy hạt bụi của 
cả đại thiên, cũng khó sánh được thân qua lại; nước của bốn biển, đố ai tính 
được nước mắt biệt ly. Xương chất như núi cao, cao hơn cả núi; xương vãi 
thành đồng, nhiều hơn cả đại địa. Neu không nghe lời Phật, việc này ai thấy 
ai hay? Chưa đọc kinh Phật, lý này ai hay ai biết? 

Nhiều kẻ tham luyến như xưa, vẫn mê như cũ. E rằng vạn kiếp ngàn 
đời, một sai trăm sai. Thân người khó được mà dễ mất, cơ hội tốt dễ qua mà 
khó tìm. Đường đi mịt mờ, biệt ly trường cửu. Ác báo ba đường, rồi mình tự 
chịu. Đau không the nói, ai kẻ thay cho? Thương xót mở lời, đâu không lo sợ? 

Cho nên phải cắt đứt dòng sanh tử, ra khỏi biến ái, mình người đều cứu, 
bỉ ngạn cùng lên, công huân của muôn ngàn kiếp, chỉ một bước này. Đó là 
nhân duyên thứ sáu phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao tôn trọng tánh linh của mình? Vì hiện tại ta đây cùng Phật 
Thích-ca không khác, tại sao đức Thế tôn đã thành Phật từ kiếp nào, mà 
chúng ta đây hôn mê điên đảo còn làm phàm phu? Lại đức Phật thì có đủ vô 
lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì chỉ có vô 
lượng nghiệp chướng, phiền não, sanh tử trói buộc. Tâm tánh thì một, mà mê 
ngộ xa nhau như trời vực. Lăng lặng mà xét, đâu thê không thẹn? Thí như 
viên bảo châu vô giá, bị vùi trong bùn, giống như ngói gạch, không biết quý 


66 


trọng. Vì thế nên dùng vô lượng pháp lành, để đối trị phiền não. Tu đức có 
công thì tánh đức mới hiện. Như viên bảo châu được rửa sạch, treo trên cờ 
cao, thấu triệt ánh sáng, che đậy tất cả. Có the gọi là không phụ ơn Phật, 
không phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của phát tâm Bồ-đề 
vậy. 

Vì sao phải sám hối nghiệp chướng? kinh nói phạm một tội nhẹ, như 
trời Tứ thiên vương thọ 500 tuổi đoạ trong địa ngục. Tội nhẹ mà còn bị quả 
báo ấy, huống hồ tội nặng? Quả báo của nó khó mà nói hết! Trong đời sống 
hằng ngày của chúng ta, nhất cử nhất động, đều trái giới luật; chén com bát 
nước, luôn phạm thi-la (giới). Một ngày phạm tội, cũng đáng vô lượng, 
huống hồ phạm giới đời này qua kiếp khác! tội ấy, càng không thể nói hết. 
Tạm lấy năm giới mà nói, mười người phạm hết chín, ít người phát lộ, phần 
nhiều che giấu. Năm giới gọi là giới tại gia, còn chưa hành trì viên mãn, 
huống hồ các giới sa-di, Tỳ-khưu, Bồ-tát, lại càng không cần phải nói. Hỏi 
danh, thì nói tôi là Tỳ-khưu; hỏi thực, thì còn không bằng một người cư sĩ tại 
gia. Thật đáng hổ thẹn! Phải biết giới Phật không thọ thì thôi, thọ rồi không 
được huỷ phạm; không phạm thì thôi, phạm thì tất bị đoạ lạc. Neu không 
thương mình thương người, đau cho mình đau cho người, thân khấu cùng 
khấn thiết, bi thương cùng tột, khắp vì chúng sanh cầu xin sám hối, thì ngàn 
đời vạn kiếp, ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tám của phát tâm Bồ-đề 
vậy. 

Vì sao phải cầu sanh Tịnh độ? Bởi vì tu hành ở cõi Ta-bà này, rất khó 
tiến đạo. Vãng sanh Tịnh độ, thành Phật rất dễ. Dễ nên một đời có thể thành 
Phật, khó nên nhiều kiếp không thành. Do đó thá nh hiền xưa, ai cũng hướng 
về; ngàn kinh muôn luận, cũng đều chỉ về; tu hành thời mạt pháp, không 
pháp nào qua pháp môn Tịnh độ. Nhưng kinh nói ít thiện không sanh, nhiều 
phước mới được sanh lên cõi ấy (Tịnh độ). Nói nhiều phước, không gì bằng 
chấp trì danh hiệu; nói nhiều thiện, không gì bằng phát quảng đại tâm. Do đó 
vừa trì danh hiệu Phật, phước hơn bố thí trăm năm; phát quảng đại tâm, vượt 
hơn tu hà nh muôn kiếp. Bởi niệm Phật vốn mong làm Phật, mà đại tâm 
không phát thì niệm để mà làm gì? Phát tâm vốn để tu hành, mà Tịnh độ 
không sanh, thì phát rồi cũng dễ thoái thất. Do đó trồng hạt giống Bồ-đề, cày 
bằng cày niệm Phật, thì đạo quả tất nhiên tăng trưởng. Thuyền đại thừa 
nguyện, chèo trong biến Tịnh độ, thì Tây phương chắc chắn vãng sanh. Đó là 
nhân duyên thứ chín của phát tâm Bồ-đề vậy. 

Vì sao phải làm cho chánh pháp trụ lâu ở đời? Bởi vì đức Phật của 
chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, vì chúng ta mà tu đạo Bồ-đề, 
làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, nhân viên quả mãn, liền 
được thành Phật. Đã thành Phật rồi, hoá duyên xong khắp, mới vào Niết-bàn. 
Chánh pháp tượng pháp, đều đã qua rồi, chỉ còn mạt pháp. Có tu mà không 
có chứng, tà chánh không phân, thị phi chang rõ, cạnh tranh nhân ngã, toàn 


67 


theo lợi danh. Đưa mắt nhìn quanh, ai cũng như thế. Không biết Phật là người 
nào, pháp nghĩa là gì, tăng gọi là gì! Suy tàn đến độ, không nói nên lời, mỗi 
khi nghĩ đến, là nước mắt rơi! Ta là đệ tử Phật, không thể báo ân. Trong 
chăng ích gì cho mình, ngoài chăng ích gì cho người. Sông chăng ích gì cho 
hiện tại, chết chang ích gì cho mai sau. Trời tuy cao không the che ta, đất tuy 
dày không thê chở ta. Kẻ mang tội nặng nhât, chăng phải ta thì là ai? Do đó 
đau không chịu nổi, tính không ra đường, nhưng vội quên bỉ lậu, phát Bồ-đề 
tâm. Tuy không the cứu vãn mạt vận ngay lúc này, nhưng quyết sẽ hộ trì 
chánh pháp cho lai thế. Cho nên cùng chư thiện hữu, cùng đến đạo tràng, làm 
pháp sám-ma (hối lỗi - xin người khác nhẫn thứ tội lỗi cho mình), lập pháp 
hội này. Phát 48 đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh, hẹn với thâm tâm trăm 
kiếp ngàn đời, tâm tâm làm Phật. 

Bắt đầu từ hôm nay, cho đến muôn đời sau, bỏ thân mạng này, nguyện 
về cực lạc. Lên được cửu phấm, trở lại Ta-bà. Làm cho Phật pháp ngày một 
sáng lên, pháp môn ngày càng tỏ rạng, tăng hải trong sạch nơi cõi này, nhân 
dân được hoá ở nhân gian. Kiếp vận vì đó kéo dài, chánh pháp nhờ đó cửu trụ, 
đây là chút lòng chân thật tha thiết. Và là nhân duyên thứ mười của phát tâm 
Bồ-đề vậy. Rõ đủ mười duyên, biết khắp tám pháp như vậy, thì xu hướng có 
nơi, khai phát có chỗ. Cùng nhau được thân người này, sanh nơi Trưng Quốc, 
sáu căn đầy đủ, tứ đại điều hoà, có đủ tín tâm, không bị ma chướng. Huống 
nay chúng ta lại được xuất gia, được thọ cụ giới, được gặp đạo tràng, được 
nghe Phật pháp, được chiêm bái xá-lợi, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, 
được đủ thắng duyên, không ngay hôm nay phát đại tâm này, còn đợi đến 
ngày nào nữa? 

Mong đại chúng, thương cho sự chân thành ngu muội của tôi, thương 
cho khố chí của tôi, cùng lập nguyện này, cùng phát tâm này. Ai chưa phát, 
giờ phát; đã phát rồi, tăng trưởng thêm; đã tăng trưởng, nay tiếp tục tăng 
trưởng nữa. Chớ sợ khó mà thoái khuất, chớ thấy dễ mà khinh lờn, chớ muốn 
nhanh mà không lâu dài, chớ biếng nhác mà không dũng mãnh, chớ uỷ mị mà 
không phấn chấn, chớ lần lữa mà lại ngóng mong, chớ vì ngu độn mà một bề 
vô tâm, chớ vì chậm lụt mà tự ti yếu kém. Giống như trồng cây, trồng lâu thì 
rễ cạn thành sâu; lại như mài dao, mài lâu thì dao cùn thành bén. Đâu thế vì 
cạn mà không trồng, mặc cho nó khô; vì cùn mà không mài, vứt đi không 
dụng. Neu nói tu hành là khố, thì đâu biết biếng nhác càng khố; tu hành tuy 
khố nhọc tạm thời, nhưng an lạc vĩnh kiếp; biếng nhác tuy sung sướng một 
đời, nhưng chịu khố đa sanh. Huống hồ lấy Tịnh độ làm thuyền, thì lo gì 
thoái chuyến? Lại được vô sanh làm sức nhẫn, thì lo gì gian nan? Nên biết 
những tội nhân trong địa ngục, mà còn phát Bồ-đề từ nhiều đời kiếp trước; 
đâu thể là con người, lại là đệ tử Phật, mà không chịu lập đại nguyện ở đời 
nay? 


68 


Vô thỉ hôn mê, việc qua rồi không ngăn được; nhưng nay giác ngộ, 
tương lai vẫn còn đuối kịp. Tuy nhiên mê không tỉnh ngộ, cố nhiên đáng 
thương; nếu biết mà không làm, lại càng đau xót! Neu sợ cái khố địa ngục, 
thì tinh tấn liền sinh; nếu nghĩ cái nhanh chóng của vô thường, tự nhiên 
không giải đãi. Lại phải lấy Phật pháp làm cây roi, bạn lành làm người nâng 
đỡ, một phút không rời, cả đời nương tựa, thì không có nỗi lo thoái thất! Chớ 
bảo một niệm nhỏ nhoi, chớ bảo nguyện không vô ích; tâm chân thì việc thật, 
nguyện lớn thì hạnh sâu. Hư không không lớn, tâm vương mới lớn; kim 
cương không bền, nguyện lực mới bền. Đại chúng quả thật có thế không bỏ 
ngoài tai những lời của tôi, thì quyến thuộc Bồ-đề trở thành đối tác từ đây, 
Liên xã tông ước hẹn tốt từ đó. Nguyện cùng sanh về Tịnh độ, cùng thấy Di- 
đà, cùng hoá chúng sanh, cùng thành chánh giác, thì biết đâu 32 tướng tốt đời 
vị lai, trăm phước trang nghiêm, không bắt đầu từ phát tâm lập nguyện từ 
hôm nay? 

Mong đại chúng cùng cố gắng! Rất mong! Rất mong! 


